ThS. TẠ THỊ THỦY ANH 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Th.S TẠ THỊ THÚY ANH 


ĐÔ CÂU HỏI TRẮC NGHIỆM 


LỊCH SỬ 8 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

Sau cuốn "ð5ðố câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 7" chúng tôi 
tiếp tục biên soạn cuốn “ðốã Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 
lớp 8” giúp các em vừa "biết" vừa "hiểu" những kiến thức cơ bản 
của phần Lịch sử thế giới cận đại - hiện đại và phần lịch sử Việt 
Nam từ năm 1858 đến năm 1918. 

Sách gồm hai phần: 

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm 

- Phần II: Hướng dẫn trả lời 

Sách được viết dưới dạng: Các câu hỏi trắc nghiệm theo từng 
bài, từng chương (kể cả bài ôn tập các chương, bài tổng kết) giúp 
các em tự củng cố kiến thức và làm quen với phương pháp kiểm 
tra trắc nghiệm. 

Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm trong cuốn sách này là 
các em đã nắm vững kiến thức Lịch sử lớp 8. 

Tuy chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, 
nhưng những thiếu sót trong sách là điêu không thể tránh khỏi. 
Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ phía quý thầy cô 
giáo và các em học sinh. 


TÁC GIẢ 


PHẦN MỘT 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI 


LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 


CHƯƠ' ›I 
THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) 


Bài 1 
NHỮNS CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 


Câu 1. Nên sản xuất tứ bản chủ nghĩa ra đời, cới sự hình thành 
hai giai cấp mới, dó là: 

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong hiến. 

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

C. Giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản, 

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân. 
Câu 9. Nền sản xuất mới (sản xuất t¿ bản chủ nghĩo) ra đời trong 
điều biện lịch sử như thế nào? 

A. Xã hội phong kiên đã bị suy yếu 

B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm 

€. A, B đúng. 

D. A, B sai. 
Câu 3. Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản eó thế tực tê bình 
tế, nhưng không có quyền lực uê chính trị, bị nhà nước phong hiến 
kưn hãm, nhân dân lao cộng (chủ yếu là nông dàn, thự thủ công, 
công nhân) bị áp bức, bóc lột nặng nề. Đó là dặc diềm hình tết xà 
hài ở Tây Âu trong các thế bÌ nào? 


A. Các tLế kì XìÌV - XV, B. Thế kỉ XV - XỶI. 
C. Các thế kỉ XV -- XVII. 1. Thế kỉ XV - XVIII 


Câu 4. Khi nên sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời trong lòngg 
xã hội phong biến, mâu thuẫn mới nào sảy sinh? 
A. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản. 
B. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công. 
C. Mâu thuẫn giữa tư sản với nông dân. 
D. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớpp 
nhân dân. 
Câu 5. Vào đầu thế kì XVI, dùng đất của Nê-đéc-lan (thuộc hơii 
nước Hà Lan uà Bí hiện nay) có nền bình tế tư bản chủ nghĩa 
phát triển nhất Tây Âu. Đúng hay sai? 
A. Đúng. B. Sai. 
Câu 6. Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khí bùng nóŸ 
cách mạng tư sản là gì? 
A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạtt 
động trong xã hội. 
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độậ 
phong kiến kìm hãm. ` 
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất châu Âu vớii 
nhiều thành phố và hải cảng lớn. 
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnhì 
vực nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
Câu 7. Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủi 
yếu từ các thành phần nào? 
A. Giai cấp tư sản bị phá sản. 
B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 
C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp. 
D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản. 
Câu 8. Từ thế kì XII đến thế kì XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc uào 


Uương quốc nào? 
A. Vương quốc Tây Ban Nha. B. Vương quốc Bồ Đào Nha. 
C. Vương quốc Bì. D. Vương quốc Anh. 


Câu 9. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-tan chống Tây Ban. 
Nha bùng nổ uào thời gian nào? 

A. Tháng 6 năm 1566. B. Tháng ? năm 1566. 

C. Tháng 8 năm 1566. D. Tháng 10 năm 1566. 


Có âu 10. Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan được gọi 
là 3 "phong trào phá tượng Thánh'? 

A. Vì họ phá toàn bộ các tượng Thánh dựng lên ở Nê-đéc-lan. 

B. Vì họ phá tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

C. Vì họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bắt các giám mục. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Cóâu 11. Trước sự xâm lược tàn bạo của quân đội Tây Ban Nho ào 
thháng 6-1567, quý tộc uà tư sản lớp trên của Nê-đéc-lan tỏ thái độ 
nhhư thế nào? 

A. Sản sàng thỏa hiệp với Tây Ban Nha đàn áp cách mạng. 

B. Hợp tác với quân khởi nghĩa chống lại Tây Ban Nha. 

C. Câu cứu Anh, Pháp; lập quân đội để vừa chống Tây Ban Nha, vừa 

đàn áp quân khới nghĩa. 

D. Đơn phương lập quân đội chống lại quân Tây Ban Nha. 

Cââu 12. Nên độc lập của Hà Lan được chính thức công nhộn uào 
năm nào? 

A. Năm 1566. B. Năm 1581. CC. Năm 1648. D. Năm 1650. 
Cââu 13. Thế kỉ XVI, XVII trong sự phát triển chung của châu Âu, 
quuan hệ tư bản chủ nghĩa ở nước nào phát triển mạnh nhất? 

A. Hà Lan. B. Anh. C. Pháp. D. MI. 

Cââu 14. Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể 
hidện ở điểm nào? 

A. Sự phát triển của các công trường thú công. 

B. Sự phát triển của ngành ngoại thương. 

C. 3ự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương. 

D. Sự xuất hiện của các trung tâm về công nghiệp. 

Cââu 1õ. Từ thế kỉ XVI, quan hệ kinh tế nào đã thâm nhộp ào nông 
thuôn Anh, làm thay đổi cơ cấu bình tế uà phương thức bình doanh? 

A. Quan hệ kinh tế nông nghiệp. › 

B. Quan hệ kinh tế công nghiệp. 

Ơ. Quan hệ kinh tế tiền tệ. 

D. Tất cả các quan hệ kinh tế trên. 

Cáâu 16. Từ thế kì XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh? 

A. Sản xuất thủ công nghiệp. B. Sản xuất nông nghiệp. 

C. 3ản xuất len dạ. D. Sản xuất và chế biến thủy tỉnh. 


Câu 17. Vì sao người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán siức 
lao động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầu? 

A. Hạ bị mất ruộng đất. 

B. Họ bị tầng lớp địa chủ bóc lột tàn nhẫn. 

C. Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn. 

Ð. Tất cả các lý do trên. . 

Câu 18. Một số địa chủ phong biến ở Anh chuyển sang kinh doanh 
theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nào? 

A. Tư sản công nghiệp. B. Tư sản nông nghiệp. 

€. Địa chủ mới. D. Quý tộc mới. 

Câu 19. Trước cách mạng, ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chả. 

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới. 

D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản. 

Câu 20. Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ ào thời gian nào? 

A. Tháng 1 - 1642. B. Ngày 14 - 6 - 1645. 

C. Ngày 22 - 8 - 1642. D. Ngày 14 - 6 - 1642. 

Câu 21. Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa cóc thế lực nào? 

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới. B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội. 

C. Quý tộc mới với nông dân. D. Tư sản với địa chủ phong kiến. 
Cáu 22. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao ào thời gian 
nào? Tương ứng với sự biện gì? 

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử. 

B. Năm 1643, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội 

đánh bại. 

€. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương 

lập lại chế độ quân chủ. 

D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Win- 

hem O-ran-giơ lên ngôi vua. 
Câu 23. Khi nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyên hành 
nằm trong tay giai cấp nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến. 

B. Tư sản và nông dân. 

C. Quý tộc mới và tư sản. 

D. Quý tộc mới, tư sản và nông dân. 


Câu 24. Lực lượng nào là chủ yếu tham gia trong Cách mạng từ 
siản Anh dế chống lại chế độ phong biến? 

A. Công nhân và nông dân. B. Nông dân và bình linh. 

Œ. Quý tộc mới và tư sản. D. Nông đân và quý tộc mới. 
Câu 25. Chế độ dộe tài quân sự ở Anh dược thiết lập ào thời gian 
nào? Do ai dứng đầu? 

A. Năm 1649. Do Sác-lơ I đứng đầu. 

B. Năm 1660. Do Sác-lơ [II đứng đầu. 

C. Năm 1689. Do Vin-hem O-ran-giơ đứng đầu. 

D. Năm 1653. Do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu. 
Câu 26. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp cà tầng 
lớp nào? 

A. Quý tộc mới và nông dân. 

B. Tư sản và thợ thủ công. 

Œ. Quý tộc mới và tư sản. 

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên. 
Câu 27. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? 

A., Quan hệ sản xuất tư bản chú nghĩa ở Anh phát triển mạnh nhất ở 

châu Âu. 
B. Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính đựợc 
hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn. 

€. Địa chủ chuyển thành quý tộc mới. 

D. Tư sản, quý tộc mới mâu thuẫn gay gắt với nhau. 
Câu 28. Kết nối các niên đại A oới sự kiện ở cột B cho đúng. 


0n nh ng . s3 m  ncy Ổ 
A. Năm 1640 1. Nội chiến 
B. Tháng 8-1642 | 2. Vua Sác-lơ Ï triệu tập quân đội 
Œ. Năm 1648 3. Xử tử Sác-lơ I, Anh trở thành nước cộng hòa. 


D. Ngày 30-1-1649 — | 4. Nội chiến kết thúc 
E. Tháng 12- 1688 5. Đáo chính, phế truất vua Giêm II thiết lập 
_ chế độ quân chủ lập hiến 


Câu 29. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? 
-A, Năm 1640, Cách mạng tư sản Anh bùng nổ. 
B. Tháng 8-1642. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao. 


G. Vin-hem O-ran-giơ thiết lập chế độ độc tài quân sự. 
D. Ngày 30-1-1649 Sác-lơ I bị xử tử. 
Câu 30. Các Mác oiết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa làà 
thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tưư 
bản chủ nghĩa đối oới chế độ phong kiến”. Đó là ý nghĩa lịch sửử 
của cuộc cách mạng tư sản nào? 
A. Cách mạng tư sản Hà Lan. 
B. Cách mạng tư sản Anh. 
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc MI. 
D. Cách mạng tư sản Pháp. 
Câu 31. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng 7 
tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây? 
A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc 2 
mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng. 
B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà. 
Câu 39. Ghỉ đúng (Đ) hoặc sdi (S) uào ô trống L_] các câu dưới đây: 
A.RÏ Quếc hội Anh được thành lập vào thế kỉ XIH, nhưng đến đầu thế f 
kỉ XVII mới hoạt động. 
B. LINăm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội. 
C. LI Ngày 22 - 8 - 1642 cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ. 
D.E] Crôm-oen lên làm vua ở Anh vào năm 1653. Chế độ độc tài quân 
sự được thiết lập. : 
E. [L] Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến. 
F. Ll Đỉnh cao của cách mạng tư sản Anh là thành lập được chế độ 
quân chủ lập hiến. 
Câu 33. Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng 
thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ† 
A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường. 
B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh. 
C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa. 
D. Cả ba nguyên nhân trên. 


10 


Cáâu 34. Thực dân Anh lần lượt xâm chiếm uè lập 13 thuộc địa ở 
Bàắc Mĩ oào khoảng thời gian nào? 
A. Từ năm 1603 đến 1723. B. Từ năm 1602 đến 1782., 
C. Từ năm 1603 đến 1722. D. Từ năm 1603 đến 1732. 
Cứâu 3ã. Khi đến Bắc Mĩ, thực dân Anh đã đối xử uới người In-di- 
ant ở dây như thế nào? 
A. Tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu phía tây để chiếm vùng đất 
đai phì phiêu. 
B. Bất họ phải theo phong tục, tập quán của Anh. 
€. Bắt họ làm nô lệ cho thực dân Anh. 
D. Đưa họ sang châu Phi để khai khẩn đồn điển. 
Cdâu 36. Mục đích xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ của thực dân 
Amh là gì? 
A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này. 
B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị 
trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc. 
€. Mở rộng thêm lãnh thổ của nước Anh. 
D. Tất cả các mục đích trên. 
Cdâu 37. Đặc điểm khình tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trong 
nuïa đầu thế kỉ XVIII là gì? 
A. Miễn Nam phát triển kinh tế nông nghiệp, miển Bắc phát triển 
kinh tế công nghiệp. 
B. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miễn Bắc phát triển 
kinh tế thương nghiệp. 
€. Miễn Nam phát triển kinh tế đổn điển, miền Bắc phát triển kinh 
tế công thương nghiệp. 
D. Miền Nam và miền Bắc đều phát triển kinh tế đồn điển và công 
thương nghiệp. 
Câu 38. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử 
nào ở Bắc Mi? 
A. Sự kiện "chè Bô - xtơn". 
B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất 
C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai. 
D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ. 


1 


Câu 39. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-den-phi-a, ccúc 
đại biểu yêu cầu thực dân Anh điều gì? 

A. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mi. 

B. Bãi bỏ chính sách hạn chế nông nghiệp ở Bắc MI. 

Œ. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc MI. 

D. Xóa bỏ chính sách độc quyền của Anh ở Bắc MI. 
Câu 40. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mĩ chính thức bùng nổ uào thời gian nào? 

A. Tháng 9 năm 1773. B. Tháng 10 năm 1774. 

C. Tháng 12 năm 1774. D. Tháng 4 năm 1775. 
Câu 41. Thực dân Anh thực hiện biện phóp gì nhằm ngăn cản sự 
phút triển công, thương nghiệp của các thuộc địa của Bắc Mĩ? 

A. Cướp đoạt tài sản. 

B. Đánh thuế nặng. 

Œ. Độc quyển mua bán trong và ngoài nước. 

D. Cả ba ý trên. 
Câu 42: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập củu cức 
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? 

A. Thành lập một nước cộng hoà. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở MI. 

C. Giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh. 

D. Tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển. 
Câu 43. Anh công nhận nên độc lập của 13 bang thuộc địa Anh: ở 
Bác Mĩ bằng uăn biện nào? 

A. Hòa ước Mác xây. B. Hòa ước Brer-li-tốp. 

C. Hiệp ước Véc-xai. D. Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
Câu 44: Chọn niên đại ở cột A cho phù hợp cới sự biện lịch sưử ở 
cột B đã cho sau: 


A__ | B 
A. 05-9-1774 1. Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc 
B. 04-1775 địa Bắc Mĩ 
Ơ. 04-7~176 | 2. Tuyên ngôn độc lập Ị 
D. 17-10-1777 3. Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a 


B. 1788 | 4. Hiệp ước Véc-xai 


12 


5. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi tại mặt trận 
Xa-ra-tô-ga 


1E. 1787 


6 Hiến pháp được ban hành; Mi là nước cộng hoà liên 
bang 


CCâu 45: Kết quả lớn nhất cuộc chiến tranh giành độc lập của các 
thhuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là: 
A,. Giải phóng nhàn dân Bắc Mi khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. 
B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mi phát triển. 
€. Một nước cộng hoà ra đời, với hiến pháp 1787. 
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 
Câu 46: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở 
Bd°ắc Mĩ uề thực chất là một cuộc cách mạng tư sản. Đúng hay sai? 
A. Đúng. B. Sai. 


Bài 2 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 -1794) 


C¿âu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp bém phút triển? 
A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ. 
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp. 
€. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ 
nghĩa. 
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc 
lột cũ. 
Cáúâu 3: Tính chất lạc hậu của nên nông nghiệp Pháp thể hiện cơ 
bảin ở điểm nào? 
A. Jông cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu. 
B. ?hủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. 
C. 3uộng đất bị bỏ hoang. 
D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên. 
1. Xhông có đơn vị tiền tệ và đo lường xảy ra thường xuyên. 


18 


Câu 3. Chế độ phong biến đã bìm hãm sự phát triển của công, 
thương nghiệp Pháp như thế nào? 
A. Đánh thuế nặng. 
B. Không có đơn vị tiền tệ và đc lường thống nhất. 
C. Sức mua của dân rất hạn chế. 
D. A,B, C đều đúng. 
Câu 4. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?' 
A. Quân chủ lập hiến. 
B. Cộng hòa tư sản. 
G. Quân chủ chuyên chế. 
D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế. 
Câu ð. Xã hội Pháp trước cách mạng gôm có những đẳng cấp nàao?? 
A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. 
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba. 
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. 
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 
Câu 6. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng diặc 
quyên, không phải đóng thuế? 
A. Đẳng cấp tăng lữ. B. Đẳng cấp quý tộc. 
C. Đẳng cấp thứ ba. D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. 
Câu 7. Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp 0à tầng? ilớp 
nào của xã hội Pháp? 
A. Tư sản, nông dân. 
B. Tư sản, nông dân, công nhân. 
€. Tư sản, quý tộc phong kiến. 
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công. 
Câu 8. Trước cách mạng, lực lượng nùo chiếm số lượng đông diảo 


nhất ở nước Pháp? 
A. Công nhân. B. Tư sản. 
C. Nông dân. D. Thợ thủ công. 


Câu 9. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ 
bản nhất? 
A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong 
Đảng cấp thứ ba. 
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 


14 


€. Mẫu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ. 
D. Mẫu thuần giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến. 
(Câu 10. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu 
Ihiện ở những điểm nào? 
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư 
sản không trả được 
B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kỉnh tế suy yếu. 
Œ. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ. 
D. Cả 8 ý trên. 
(Câu 11. Điền đúng (Đ), sơi (S) oào các câu sơu đây: 
A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển. 
B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. 
€. Tăng lữ và Quí tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế. 
D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị. 
E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và 
Tăng lữ. 
F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyển tự do của con người và việc 
bảo đảm quyền tự do. 
Câu 13. Ở Pháp, uào thế bỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đô 
là những di? 
A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. 
B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 
©. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ. 
D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. 
Câu 18. Số nợ của Nhà nước phong kiến Phúp uay của tư sản đến 
năm 1789 lên đến bao nhiêu? 
A.4 tỉ livrơ. B. 5 tỉ livrơ. . 6 tỉ livrơ. D. 7 tỉ livrơ. 
Câu 14, Vì sơo uiệc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho 
thẳng lợi của cách mạng Pháp? 
A. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua. 
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri. 
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến. 
D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách 
mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển. 


lỗ 


Câu 15. Phái Lập hiến của tầng lớp dại tư sản lên câm quyền dđã 
làm được những gì? 

A. Phế truất vua Lu-i XVI. 

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

Œ. Hạn chế quyền vua. 

D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân. 
Câu 16. Cách mạng 1789 thắng lợi ở Pháp, phái Lập hiến lên nắm 
quyên. Phái Lập hiến thuộc tầng lớp nào? 

A. Tư sản công thương. B. Đại tư sản. 

C. Quý tộc mới. D. Đại địa chủ. 
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1799 của nhân dân Pa-ri củùngg 
tình nguyện quân các địa phương đã đưa đến kết quỏ gì? 

A. Đánh bại liên minh Áo-Phổ. 

B. Đánh bại bọn phản động nước Pháp. 

Œ. Lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. 

D. A + B đúng. 
Câu 18. Ngày 28 - 8 - 1789 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Pháp? 

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tu Ba-xti. 

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời. 

C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới. 

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 
Câu 19. Tuyên ngôn Nhân quyên tà Dân quyền của nước Pháp: dỉã 
thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào? 

A. Đề cao vấn đề quyển tự do, bình đẳng của con người. 

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 


D. A+ B đúng. 
Câu 20. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách nuạmg 
tư sản Pháp là gì? 


A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến cho 
nước Pháp. 

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu. 


16 


C(âu 21. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền uà Dân quyền là gì? 

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản. 

l. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhãn. 

€. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến. 

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.. 
Ciâu 29. Sưu ngày 10 - 8 - 1799 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái 
nào lên nắm quyền lãnh dạo cách mạng Pháp? 

A. Phái Lập hiến. B. Phái quân chủ Lập hiến. 

€. Phái Gia-cô-banh. — ˆ D. Phái Gi-rông-đanh. 
Câu 28. Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập ào 
thười gian nào? 

A. Ngày 31-9-1790. B. Ngày 21-9-1791. 

C. Ngày 31-9-1799. D. Ngày 21-9-1793. 
Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của 
quuân Anh oà phong biến châu Âu như thế nào? 

A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm. 

B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản. 

C. Ổn định đời sống cho nhân dân, củng cố nhà nước. 

D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống 

nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực. 

Câu 2õ. Điều nào chứng tỏ cách mạng Phóp phát triển đi lên 
trong giai đoạn phới G?-rông-đanh cầm quyền? 

A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử. 

B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i XVI. 

C. Chiến thắng quân Áo-Phổ ở Van-mi, đuổi chúng ra khỏi đất nước. 

D. Cả 3 ý trên. 
Cáu 26. Phái Gia-cô-banh nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp 
kể từ: 

A. Từ ngày 2 - 6 - 1798. 

B. Sau ngày 10 - 8 - 1792. 

€. Sau ngày 21 - 01- 1793. 

T). Sau ngày 81 - 5 - 1793. 


WU*. ý dJ Lạc 
LỆ 244: ` 


Câm 27. Trưng cúc biện phúp sưu của phới Gia-cô-banh, biện phiúp 
màu mưng lạt quyêm lợi thiết thực nhất cho người nông dân? 
A. Giản quyết viấm đề mưỹmg đất cho nông dân. 
B. Quy địmh giá bám tối đa các mặt hàng thiết yếu. 
€.. Tiưực hiiệm clhữmlh sấcÏn trường thu lúa mì. 
D. Quy địmhh mứt: lương tối đa cho công nhân. 
Câu 28. Nguyên nhữm mào dồn đến sự thất bại của phới Gia-cô-bcứmh? 
A. Sự chữmg điổi cửa thư sảm phản cách mạng. 
BL Mu tmnẫm mội bộ phái cẩm quyền, nhân dân xa rời chính phủ. 
C. Chỉ lo củng cố quyềm lực. 
D. Tư sảm pïiưẩm cách mạmg tiến hành đảo chính. 
E_ Cả 4 ý trên. 
Câm 29.Vì sao tư sản phủn cách mọng tiến hành cuộc đứo cihfnh 
A. Để tranh giành quyểm lực. 
B. Bể hấu vệ quyên lực cửa giai cấp tư sản. 
C_ Do min thuần sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách 
Tmạmg;. 
D_ Ngăn chấm cách mạmg tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến 
quuyềm lợi cửa giai cấpp thư sản. 
Câm 3® Nguyên mhôữn cơ bản nào chứng tó Cách mụng tư ' sản 
Pháp 1789 là cuộc cách mạng từ sản triệt để nhất? 
A. Cách mạmg thí hàmh mhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn 
phẩm cách mamer 
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn để ruôn¿g đất 
cho mhân đâm, điên gian cấp tư sản lên cầm quyền. 
C Thiết lập đhược mềm c@me hòa tư sản. 
D_ Cích mạng đã đạt tới đỉnh cao với nên chuyên chính dâm chủ 


Giữa-cô-lhanh_ 
Câu 3L Trnxk chất cảu cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì? 
B. Cách mạmg tư sảm. 


C. Cách mạmg vô szm. 
1D. Cách mưamp đầm cinủ miuêm dân. 


18 


Câu 39. Hãy nối thời gian ở cột A uới sự biện ở cột B bằng các mũi 
tên sưo cho đúng. 


. 


lược sa B 
Ì 1. 14-7-1789 *. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và 
| Dân quyền 
28-1789 | B. Đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti 
3.9-1791 ka xơ đổ phái Gi-rông-đanh, phái 
Gia-cô-banh lên nắm chính quyền 
4. 10-8-1798 D. Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ 


quân chủ lập hiến 
5. 21-9-1972 E. Lật đổ sự thống trị của phái lập hiến 
6. 2-6-1793 F. Thành lập nền cộng hòa 


l| 


G. Tư sản phản cách mạng đảo chính, 


7. 27-7-1794 4 
Cách mạng kết thúc 


Bài 3 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP 
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 


Câu 1. Nhờ đâu giai cấp tư sản Anh đã tích lũy được một lượng tư 
bản khổng lô để đầu tư phát triển công nghiệp? 
A, Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán với các nước láng giêng. 
B. Đầu tư phát triển khoa học - kĩ thuật. 
€. Hoạt động kinh doanh trong nước, buôn bán nô lệ, khai thác thuộc 
địa. 
D. Thu được lợi nhuận sau cách mạng tư sản. 
Câu 2. Sau cách mạng tư sản, ở Anh có sẵn nhân công hơn các 
nước khác rrhờ uào đâu? 
A. Bắt được nhiều nô lệ từ các nước. 
B Nông dân mất ruộng, thợ thủ công bị phá sản buộc phải bán sức lao 
động của mình. 


19 


C. Địa chủ phong kiến bị thất bại, mất hết ruộng đất phải làm thuaê 
cho tư sản. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 3. Sau cách mạng tư sản, nước Anh đã hội đủ những tiên điề 
để tiến hành cách mạng công nghiệp, đó là: 
A. Tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật. 
B. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa. 
C. Tư bản, công nhân và thị trường. 
D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường. 
Câu 4. Yếu tố cơ bản nào sau đây thúc đấy nước Anh đi đầu trong 
cuộc cách mạng công nghiệp? 
A. Do yêu cầu cần cải tiến kĩ thuật (trong ngành dệt) đòi hỏi phải tiến 
hành cuộc cách mạng kĩ thuật sản xuất. 
B. Máy móc đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại nhưng còn 
thô sơ. 
Ơ. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất 
D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước cÔômg 
nghiệp phát triển. 
Câu õ. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệm ở 
Anh là gì? 
A. Chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí. 
B. Phát minh và sử dụng máy móc. 
C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất trong nông nghiệp. 
D. Thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nên kinh tế. 
Câu 6. Ngành nào được sử dụng máy móc đầu tiên? 
A. Đóng tàu B. Ngành dệt  C. Thuộc da D. Khai mổ 
Câu 7. Vì sơo cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu từ trong 
công nghiệp nhẹ? 
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng. 
B. Đầu tư không nhiều, thu hồi vốn nhanh và kiếm được nhiều lãi. 
G. Thị trường trong nước và thế giới đang rất cần những sản phẩm từ 
công nghiệp nhẹ. 
D. Tất cả các lý do trên. 


20 


' Câu 8. Năm 1764, œi là người phút mình ra máy béo sợi Gien-ni? 
A. Giêm Ha-gri-vơ. €. Giêm Oát. 
B. Ác-crai-tơ. D. Gien-ni. 
Cau 9. Năm 1784 đã ghỉ dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công 
nghiệp của Anh? 
A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh. 
B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 
C. Giêm Oát phát mình ra máy hơi nước. 
D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới. 
Câu 10. Vì sơo nước Anh là nước tiến hành cách mạng công 
nghiệp đầu tiên trên thế giới? 
A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm. 
B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất. 
€. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí. 
D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 11. Điều biện cần uà đủ để nước Anh tiến hành cách mạng 
công nghiệp là gì? 
A. Tư bản, nhân công. 
B. Vốn, đội ngũ cêng nhân làm thuê. 
CƠ. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật. 
D. Tư bản và các thiết bị máy móc: 
Câu 13. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt dâu uào thời gian nào? 
A. Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XVIII. 
B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
Œ. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVII. 
D. Từ cuối những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
Câu 13. Dến giữa thế kỉ XIX, nước Anh đuợc mệnh danh là gì? 
A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”. 
B. “Nước công nghiệp hiện đại” 
Ể. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”. 
D. “Công xưởng của thế giới”. 
Câu 14. Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình gì? 
A. Từ một nền sản xuất nhỏ sang một nền sản xuất lớn. 


B. Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. 


21 


C. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển. 
D. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công- nông nghiệp. 
Câu 1õ. Vì sưo sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước: 
Anh được coi là “công xưởng của thế giới”? 
A. Anh đã tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp sản xuất ai 
nhiều máy móc. 
B. Cách mạng công nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển, của cải làm 
ra đồi dào. 
C. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát: 
triển nhất thế giới. 
D. Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ớ Anh. 
Câu 16. Vì sưo máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông uậm. 
tải ở Anh đầu thế kỉ XIX? 
A. Do nhu câu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng. 
B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh. 
G. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp. 
D. Do Anh công nghiệp hoá việc sản xuất. 
Câu 17. Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đâu phát triển từ thời 
gian nào? 
A. Những năm 20 của thế kỉ XIX. 
B. Những năm 30 của thế kỉ XIX. 
C. Những năm 50 của thế kỉ XIX. 
D. Những năm 30 của thế kỉ XVIHI. 
Câu 18. Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đâu từ ngành công 
nghiệp rào? 
A. Công nghiệp luyện kim. 
B. Công nghiệp cơ khí. 
Œ. Công nghiệp hoá chất. 
D. Công nghiệp nhẹ. 
Câu 19. Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn (từ vhững 
năm 1830) nhưng lại phát triển nhanh, uì sao? 
A. Do Pháp tiếp thu những thành tựu kĩ thuật ở Anh. 
B. Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt. Sử dụng nhiều máy móc hơi nưiớc. 
Œ. Pháp có nền sản xuất tương đối phát triển. 
D. A + B đúng. 


22 


Câuu 90. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễm ru của những măng nào? 

A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX. 

B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIHL. 

€. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVHI. 

D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XI. 
Cáàu 21. Ở Đức, cách mạng công nghiệp bắt đầm hơn (Fừ 
những năm 1840) song lại phát triển mhanh cẺ tốc dộ tủ năng 
suất bởi ì: 

A. Do Đức tiếp nhận những thành tựu kĩ thưưệt đe Amhh. 

B. Đức đẩy mạnh sản xuất gang, sắt. 

Ở, Sử dụng nhiều máy hơi nước. 

D. Đức có một nền sản xuất tương đối phát triếm. 
Cáàu 99. Cách mạng công nghiệp đã làm thơy đổi bộ mi của cúc 
nước tư bản như thế nào? 

A. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp. 

B. Nhiều thành phố mọc lên. 

€. Số dân thành phố tăng lên. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 
Câu 23. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng mhất cách mạng 
công nghiệp là hình thành 2 giai cấp cư bửm của xö kẹt tự búm- 
giai cấp tư sản uờ giai cấp oô sản. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 24. Những yếu tố nào tạo điều kiệm cho sự ra đời củu cúc 
quốc gia t sản ở khu uực Mĩ La- tỉnh. 

A. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bẩm œlni mgihữa. 

B. Phong trào dân tộc dân chủ ở các mướt chưãu Âm và chuâm IMĩ phát 

triển mạnh tấn công vào thành trì cửa chế độ phamg kiếm. 

€. Thực dân Tây Ban Nha và Bỏ Đào Nha suy yếu. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 
Câu 2ð. Sự biện nào mở đường cho nước Ngu chuyểm nhanh sang 
chủ nghĩa tư bản? ` 

A. Nga hoàng ban bố “Sắc lệnh giải phớmg m?mg mổ”. 

B. Những cuộc bạo động của nông nô. 

C. Những cải cách của Nga hoàng. 

D. Nước Nga tiến hành cách mạng công nghiệm. 


Câu 26. Lý do cơ bản nào buộc Nga hoàng phải tiến hành cải cátch 
nông nô? 

A. Yêu câu phát triển của kinh tế đất nước. 

B. Áp lực của các cuộc bạo động của nông nô diễn ra dồn dập. 

C. Yêu cầu của giai cấp tư sản Nga. 

D. Chính quyền Nga hoàng bước vào thời kì suy yếu. 

Câu 27. Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước nào? 

A. Nhật và Nga. B. Nhật và Mi. 

C. Anh và Pháp. D. Anh và Đức. 

Câu 28. Tại sao các nước tư bản phương Tây lại nhòm ngó Uuừng 
Đông Nam Á? 

A. Đông Nam Á đất rộng người đông. 

B. Đông Nam Á tài nguyên phong phú. 

C. Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 29. Anh xâm lược Miến Điện uào năm nào? 
A. Năm 1824.  B. Năm 1825. CC. Năm 1826. D. Năm 1827. 
Câu 30. Hãy điền đúng (Đ), sai (S) uào các câu sơu đây: 

A. Quần chúng nổi lên đấu tranh, dưới sự lãnh đạo của người anh 
hùng dân tộc Ga-ri-ban-di đã thống nhất 7 quốc gia ở bán. đảo 
T1-ta-li-a thành vương quốc 1-ta-li-a. 

B. Ở Đức, đất nước được thống nhất bằng các cuộc chiến tranh đo quí 
tộc quân phiệt Phổ đứng đầu. 

C. Ở Nga, do sự phản ứng mạnh mẽ của nông dân, Nga hoàng phải 
tiến hành cuộc cải cách, giải phóng nông nô. 

D. Các cuộc đấu tranh ở I-ta-li-a, Đức, Nga là những cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc. 

Câu 31. Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-tali-a, Đức, cuộc cải 
cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản? 

A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo 

D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân. 


24 


(Câu 33. Vì sưo các nước tư bản phương Tây dẩy mạnh oiệc xâm 
chiếm thuộc địa? 
A. Vì muốn mở rộng lãnh thổ của mình. 
B. Vì muốn gây ảnh hướng của mình với nước khác. 
©. Vì nhu cầu về tài nguyên, nhân công, thị trường tiêu thự hàng hoá. 
D. Vì sự phát triển mạnh của cách mạng công nghiệp. 
tCau 33. Yếu tố nào là cơ bản nhất để khẳng định: đến giữa thế kỉ 
-XIX, chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm u¡ thế giới? 
A. Cách mạng tư sản nổ ra ở nhiều nước Âu, Mi. 
B. Dưới nhiều hình thức khác nhau cách mạng tư sản diễn ra thắng lợi ở 
nhiều nước Âu, Mĩ và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
C. Thời kỳ công nghiệp, kinh tế tư bản công nghiệp phát triển nhanh 
chóng ở các nước Âu, Mi. 
D.B+C dúng. 
Câu 34. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước 
châu Âu từ cuối thế bỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì? 
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao 
thông. 
Ơ. Góp phần giải phóng nóng dân, bổ sung lực lượng lao động cho 
thành phố. 
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 


Bài 4 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 


Câu 1. Giai cấp tư sản ra dời từ những thành phần nào trong xã hội? 
A. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền. 
B. Chủ công xưởng, chủ đồn điển, công nhân giàu có. 
C. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điển, quý tộc mới. 
D. Tất cả các thành phần trên. 


Câu 2. Hàng ngũ những người oô sản chủ yếu bắt nguồn từ đâu? 
A. Nông dân bị phá sản, mất đất. 
B. Thợ thủ công bị thất nghiệp, phá sản. 
C. Nông dân và thợ thủ công bị phá sản. 
D. Nô lệ bị bắt ở các nước trong chiến tranh. 
Câu 3. Giai cấp oô sửn là giai cấp: 
A. Chỉ có rất ít tư liệu sản xuất. 
B. Hoàn toàn không có tư liệu sản xuất. 
C. Không có tài sản, chỉ có sức lao động. 
D. Chỉ có một ít tư liệu sản xuất. và hoàn toàn không có tài sản. 
Câu 4. Giai cấp uô sản công nghiệp thế giới ra đời sớm nhất ở 
nước nào? 
A. Nước Pháp. B. Nước Mi. C. Nước Đức. - D. Nước Anh. 
Câu 5. Vì sưo ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhân đã đấu: 
tranh chống chủ nghĩa tư bản? 
A. Công nhân bị bóc lột ngày nàng nặng nề do lệ thuộc vào máy móc. 
B. Công nhân phải làm việc nhiều giờ nặng nhọc. 
C. Tiên lương thấp, điều kiện lao động, ăn ở thấp kém. 
D. Cả 3 lí do trên đúng. 
Câu 6. Điền đúng (Đ), hoặc sơi (S) uào các câu dưới đây: 
A. Đàn bà, trẻ em làm việc nhẹ hơn đàn ông, nên lương thấp hơn đàn ông. 
B. Công đoàn là tổ chức nghề nghiệp của công nhân. 
C. Nhiệm vụ của công đoàn là chỉ thăm nhau khi ốm đau. 
D. Phong trào đập phá máy móc và đốt phá công xưởng nổ ra mạnh 


mẽ và sớm nhất ở Anh. 
Câu 7. Nối niên đại ở cột A oới sự kiện ở cột B cho đúng. 
Cột A- Cột B | 

A. Năm 1831 1. Thợ tơ Li-ông khởi nghĩa | 

B. Năm 1834 2. Phong trào “Hiến chương” ở Anh 

C. Năm 1844 3. Công nghiệp dệt tơ Li-ông (Pháp) khởi 
nghĩa 

D. Năm 1836 đến năm 1847 | 4. Công nghiệp dệt Sơ-lê-din (Đức) khởi | 
nghĩa 


26 


Câu 8. Khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” 
được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khới nghĩa của công nhân đệt tơ L¡ - ông (Pháp) 1831. 

B. Khởi nghĩa của công nhân đệt L¡ - ông (Pháp)1834. - 

G. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ - lê - din (Đức) 1844. 

D. Phong trào “Hiến chương” ở Anh. 
Câu 9. Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của 
công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không di đến thắng lợi? 

A. Phong trào thiếu tính tổ chức. 

B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ. 

€. Phong trào chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách 

mạng lãnh đạo. 

D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh. 
Câu 10. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra 
dưới hình thức nào? 

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ. 

B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký. 

È. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. 

D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng. 
Câu 11. Phong trào đấu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra 
uàc khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

3. Khoảng những năm 20-30 của thế kỉ XIX. 

ở. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

3. Khoảng những năm 1836 - 1848. 
Câu 12. Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh 
đấu tranh đòi quyền lợi gì? 

À. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

3. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. „ 

J. Đòi quyền tuyển cử. 

2. Đòi Quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử. 
Ca 13 Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đếu!'", đó là 
khiu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào? 

\. Nước Anh. B.Nước Pháp. CC. Nước Đức. D. Nước MI. 


27 


Câu 14. Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ dệt ở Li-ông (Ph‹áp) 
diễn ra uào năm nào? 

A. Năm 1832.  B. Năm 1834. C.Năm 1843.  D. Năm 1835. 
Câu 15. Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi 
nghĩa đòi quyền lợi gì? 

A. Thiết lập nền cộng hòa. °  B. Nghỉ ngày chủ nhật có lương:. 

C. Được tự do bầu cứ. D. Tăng lương, giảm giờ làm. 
Câu 16. Ở Đức, để được làm uiệc trong các nhà máy công mhân 
phải đóng thuế đặc biệt cho bọn nào? 

A. Giai cấp tư sản. B. Tầng lớp quý tộc mới. 

€. Bọn chủ nhà máy. D. Bọn địa chủ. 
Câu 17. Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc 
đấu tranh nào tôn tại lâu nhất? 

A. Khởi nghĩa Li-ông ở Pháp. 

B. Phong trào Hiến chương ở Anh. 

Ơ. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức. 

D. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) và phong trào Hiến chương (Anh). 
Câu 18. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhấ làm 
cho các cuộc đếu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 

A. Lực lượng công nhân còn rất ít. 

B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh. 

C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. 

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân. 
Câu 19. Phong trào công nhân Âu - Mĩ trong những năm 130 -— 
1840 đã để lại ý nghĩa lịch sử gì? 

A. Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế. 

B. Tạo tiền đề cho lý luận cách mạng ra đời, 

C. Ý thức, tổ chức từ tự phát chuyển dần sang đấu tranh tự giác. 

D. A + B dúng. 
Câu 20. Bài học cơ bản nhất của phong trào công nhân Âu Mĩ 
trong những năm 1830 - 1840 là gì? 

A. Phong trào muốn thắng lợi phải được tổ chức và lãnh đạo chặtt :hẽ 

thống nhất. 


28 


B. Pnải xây dựng đường lối chính trị đúng đắn để đưa phong trào đến 
thắng lợi. ' 
€. Phong trào phải nổ ra đúng thời cơ. 
D. A+ B dúng. 
Câu 91. Hình thức đấu tranh của phong trào này là mít tỉnh biểu 
tình dưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kũ đến Quốc hội dòi quyền 
phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động. 
Phong trào cuối cùng bị dập tắt nhưng đã tỏ rõ tính chất quần 
chúng rộng lớn, tính tổ chức uà mục tiêu chính trị rõ nét. Đó là 
đặc điểm của phong trào nào? 
A, Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) 1831. 
B. Khơi nghĩa Li-ông (Pháp) 1834. 
C. Khơi nghĩa công nhân dệt Sê-lê-din (Đức) 1844. 
D. “2hong trào “Hiến chương” (Anh) 1826 đến 1846. 
Cáu 9°. Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác uà Ăng- 
ghen là gì? 
A. Nhân thức -rõ được bản chất của chế độ tư bản. 
B. Có tư tưởng đấu tranh chống lại xã hội tư bản bất công, xây dựng 
xi hội bình đẳng. 
C. Chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai 
cắp tư sản để giải phóng mình và giải phóng loài người. 
D. Chỉ rõ nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động 
dưới chế độ tư bản. 
Cẻu 33. Tuyên ngôn nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài 
người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn nhấn 
manh odi trò của giai cấp uô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư bản 
cò xâ+ dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là nội dung của tuyên 
ngôn rào? 
A. “Tuyên ngôn Độc lập của nước Mi (1776) 
B. Tuyên ngôn Nhàn quyền của cách mạng Pháp (1789) 
€. Tuyên ngôn Đảng cộng sản (2 - 1848) 
D.¿+C đúng. 
C¿u 21. Câu kết thúc Tuyên ngôn “Vô sản tất cả các nước đoàn kết 
lự” cc ý nghĩa gì? 
A. Kêu gọi giai cấp vô sản các nước đoàn kết lại chống chủ nghĩa đế 
cuốc. 


29 


B. Nêu cao tỉnh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản. 
G. Biểu hiện sự đoàn kết của vô sản thế giới. 
D. Là khẩu hiệu đoàn kết đấu tranh của vô sản thế giới. 
Câu 2ã. Vì sao giai cấp công nhân ngày cùng nhận thức rõ ttâm 
quan trọng của sự đoàn kết quốc tế? 
A. Cuộc đấu tranh có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh. 
B. Giai cấp công nhân các nước đã có vũ khí lí luận trong cuộc đấu 
tranh chống giai cấp ` zbả.. đó là chủ nghĩa Mác. 
C. Cuộc đấu tranh có cùng mộ: mục đích chống sự áp bức của chủ 
nghĩa tư bản. 
D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mìn!. của 
vô sắn thế giới. 
Câu 26. Chính Đảng độc lập đầu tiên của uô sản thế giới lài tổ 
chức nào? 
A. Đồng minh những người cộng sản. 
B. Hội Liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) 
Œ. Quốc tế thứ hai. 
D. Quốc tế thứ ba. 
Câu 27. Nét nổi bật nhất của phong trào công nhân từ năm 1848 
đến năm 1870 là gì? 
A. Giai cấp công nhân nhiều nước đã đứng lên đấu tranh quyết liệt. 
B. Giai cấp công nhân đã trưởng thành, nhận thức rõ hơn về vai trò 
giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế. 
Œ. Phong trào công nhân quốc tế diễn ra liên tục mạnh mẽ. 
D. Quốc tế thứ nhất ra đời thúc đẩy phong trào công nhân quốc: tế 
phát triển mạnh hơn. 
Câu 28. Mác có udi trò như thế nào đốt uới Quốc tế thứ nhất? 
A. Chuẩn bị và tham gia thành lập Quốc tế thứ nhất 
B. Lãnh đạo đấu tranh chống những tư tưởng sai lệch và thông qua 
những nghị quyết đúng đắn. 
G. Vận động vô sản quốc tế ủng hộ công nhân Anh, Pháp, Bỉ bãi công 
thắng lợi. Mác là linh hồn của Quốc tế thứ nhất. 
D. Cả ba ý trên đúng. 


30 


(Câu 29. “Đây là trận đánh lớn đầu tiên giữa hơi giai cấp phân 
chhía xã hội hiện nay”. Câu trên nói oê sự biện nào? 
A. Khởi nghĩa công nhân dệt Li-ông (Pháp) 1831. 
B. Khởi nghĩa công nhân dệt Sơ-lê-din Đức (1844). 
€. “Phong trào Jiến chương” ở Anh (1836-1847). 
D. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri Pháp (23-6-1848). 
Câu 30. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản chỉa làm mấy phần? 
A. Lời mở đầu và ba chương. B. Lời mở đầu và bốn chương. 
C. Lời mở đầu và năm chương.  D. Lời mở đầu và sáu chương. 
Câu 31. Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1848-1849 ở 
châu Âu là gì? 
A. Giai cấp công nhân đã nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình. 
B. Giai cấp công nhân đã trưởng thành. 
C. Tạo điều kiện để chế độ tư bản đạt đựơc sự thắng lợi đối với chế độ 
phong kiến. 
D. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân dẫn đến sự ra đời của Quốc 
tế thứ nhất. 
Câu 39. Hãy nối sự kiện ở cột A uới niên đợi ở cột B sao cho phù hợp 


Cột A Cột B 
1. Các Mác sinh năm A. 1820 
la, Ang - ghen sang Pháp B. 1842 
3. Ăng - ghen sinh năm C. 1818 
4. Ăng - ghen sang Anh | D. 2-1848 
5. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản b. 1844 
6. Quốc tế thứ nhất thành lập 1 G. 28-09-1864 


Câu 33. Vai trò của Quốc tế thứ nhất từ khi thành lập (1864) đến 
năm 1870 là gì? 
A. Lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế chống kẻ thù chung là chủ 
nghĩa tư bản. 
B. Đoàn kết giai cấp vô sản quốc tế trong một tổ chức thống nhất. 
C. Vận động vô sản quốc tế ủng hộ công nhân Anh, Pháp, Bỉ bãi công. 
D. Đấu tranh chống những tư tưởng sai lệch thúc đẩy phong trào công 
nhân phát triển, truyền bá học thuyết Mác. 


31 


CHƯƠNG II 
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XX 


Bài õ 
CÔNG XÃ PA-RI (1871) 


Câu 1. Vì sao năm 1870 Pháp tuyên chiến uới Phố. 

A. Để giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước. 

B. Để lấn chiếm biên giới lãnh thổ. 

C. Để ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức. 

D. Cả A + C đúng. 
Câu 2. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra uào thời gian nào? 

A. Ngày 2 - 9 - 1870. B. Ngày 18 - 7 - 1870. 

C. Ngày 19 - 7 - 1870. D. Ngày 7 - 9 - 1870. 
Câu 3. Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điều kiệm 
không có lợi cho Pháp thể hiện ở những điểm nào? 

A. Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh. 

B. Quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng. 

C. Thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí và kế hoạch tác chiến. 

D. Cả ba lý do trên. 
Câu 4. Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quản 
chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị. 

A. Cộng hòa. B. Quốc dân quân. 

C. Quân đội nhân dân. D. Vệ quốc quân. 
Câu õ. Khi quên Phổ chuẩn bị tấn công uào nước Pháp, giai cấp tư 
sửn Pháp thành lập chính phủ lâm thời uới tên gọi là gì? 

A. “Chính phủ Lập quốc”. B. “Chính phủ Vệ quốc”. 

C. “Chính phủ Cứu quốc”. D. “Chính phủ yêu nước”. 
Câu 6. Khi quân dội Đức tiến sâu uùo đất Pháp ouà bao uây Pa-ri, 
chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì? 

A. Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng. 

B. Giải tán lực lượng vũ trang. 

C. Hãy cứu nguy cho Tổ quốc. 

D. Chấm dứt phòng thủ đất nước. 


32 


Câu 7. Diền đúng (Đ), hoặc sơi (S) uào những câu sau đây: 
A. Ngày 2-9-1870, hoàng đế nước Pháp là Na- pô- lê-ông IH cùng 10 
vạn quân bị quân Phổ bắt làm tù binh tại thành Xơ- đăng. 
B. Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính 
quyền Na-pô-Lê-Ông III, lập chế độ cộng hoà. 
€. Quân Phổ tiến vào nước Pháp, chính phủ tư sản đã kêu gọi nhân 
đân Pa-ri chiến đấu bảo vệ tổ quốc. 
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3- 
11871 của nhân dân Pa-ri? 
A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hoà giữa quần chúng nhân dân 
Pa-ri với chính phủ tư sắn. 
B. Bất bình trước thái độ ươn hèn của chính phả tư sản khi Phổ tấn công. 
C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để 
bảo vệ tổ quốc. 
D. Chi-e cho quân đánh úp đổi Mông-mác. 
Câu 9. Vì sao cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 được gọi là cuộc 
cách mạng 0ô sản? 
A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. 
B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên 
chuyên chính vô sản. 
D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước của giai cấp vô 
sản. 
Câu 10. Sưu bhi bị thất bại, tàn quân của Chính phú tư sản rút 
chạy uê đâu? 
A.Mông- mác. B. Véc-xai. C. Pa-ri. D. Xơ-đăng. 
Câu I1. Ngày 26 - 3 - 1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp? 
A, Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời. 
B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà thị chính. 
€. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã. : 
D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào. 
Câu 12. Điên đúng (Đ) hoặc sai (S) uào những câu sau đây: 
A. Chi-e cho quân đánh úp vào đổi Mông-mác nơi tập trung đại bác của 
Quốc dân quân. 
B. Binh lính của Chi-e ngả về phía nhân đân. 


33 


€. Lifc lượng của cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 chủ yêu là nômg 

đân. 

D. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản đần tiên 

trên thế giới. 
Câu 13. Hội đông Công xã Pa-ri tập trung trong tay các quyền Tlựức 
nào? 

A., Quyền hành pháp. 

B. Quyền lập pháp. 

G. Quyền hành pháp và quyền Lập pháp. 

D. Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

Câu 14. Đến ngày 1 - õ - 1871 Hội đồng Công xã thành lập thêm túy 
ban nào? 

A. Ủy ban quân sự. B. Ủy ban An ninh. 

CƠ. Ủy ban Đối ngoại. D. Ủy ban Cứu quốc. 

Côu 15. Trong các sắc lệnh sau đây cúa Công và, sắc lệnh nào thể 
hiện tính ưu uiệt của Công xã? 

A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước. 

B. Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn. 

Œ. Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao đông ban đêm, cấm cúp 

phạt, đánh đập công nhân. 

D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 

Câu 16. Điền ào chỗ trống những từ thích hợp trong đoạn trích 
dưới đây: 

“Ngày 26 - 3 — 1871,.....(a)........ tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo 
nguyên tắc ....... (\).) 597g 86 đại biếu đã.......... (0Á 0095 CA ,„ hầu kết, là 
33x9v48/380 (d).............., đại điện cho nhân đân lao động Pa-ri”. 

Câu 17. Vì sao nói Công xã Pa- rỉ là một Nhà nước biểu mới? 

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu pkiêu. 

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyšn lợi 

của nhân dân. 

€. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ 


D. Công xà vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh. 


34 


Cáu 18. Vì sưo giai cđp từ sản điền cuồng chống lại Công xả? 

A Công xã xoá hết mọi đặc quyền của giai cấp tự sản. 

B. Công xã tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 

€ Đông xã thực sự là Nhà nước do đân và vị đân, đối lập với Nhà nước 

từ in. 

D. Công xã ban bô các sắc lệnh phục vụ quyền tự đo của nhân dân. 
Câu 19. Công xã Da-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày? 

A. 70 ngày. B. 71 ngày. 

Œ. 72 ngày. D. 73 ngày. 


Câu 30. Nối niên dựi ở cột A cho „ba hợp cới sự kiện ở cội Ö. 


_ Cột. A- _CộtB | 


Ị —— 


= A, Nhân đâu Pa rí khởi nghĩa laL đó 'MR Đô- 
| 1. 2-3-1870 | 
lê-ông, lập chế độ cộng hòa Ỉ 


Ìh. Na- pô-lê-öng HT và 10 vạn quan Pháp bị | 


3. 4-3-1870 
lcte-we cac ¡bắt tạ Xơđăng  _ _ 
L3: 1i-3-1871 — l& Nhân dân Pa- rỉ bầu Hội đồng công xã 

bề 2L-3-187 | m. Quân Véc-xai bất đầu tấn công Pa-ri 


. Đìu tháng 4- 1871 _ Bội E. Chi-e đánh úp đôi Mông-mác 


rt 2i-õ-1871 s — F. Cuộc chiến đả ìu ở nghĩa địa Cha-]a-es-dơ 
ÿ, 97-ñ-1871 | G. Quân Véc-xai tổng tấn công Pa-ri 


Câu 31. “Tuần lề đẫm máu” ở nước Pháp điền ra trong khoang 
thời gian nào? 

A, Từ 12 - ð - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

B. Từ 21 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

€, Từ 20 - ð - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 

D. Từ 19 - ð - 1981 đến 27 - 5 - 1871. 
Câu 29. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Công xã Pa-ri bị thất 
bại? 

A. Giai cấp vô sản Pháp còn yếu. 

B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo. 

©. Chưa có liên mỉnh cêng nông. 


D. Các thế lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng. 


35 


Câu 23. Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là gì? 

A. Phải có sự lãnh đạo của đảng vô sản. 

B. Phải thực hiện liên minh công nông. 

€. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới. 

D. Tất cả các bài học trên. 
Câu 24: Nối nội dụng uê thái độ của nhân dân Phớp 0è thái diộ 
của giai cấp tư sản Pháp trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguạyy” 
theo bảng kê dưới đây: 


Thái độ Nội dung 

1. Của nhân dân Pháp A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”. 
B. Đứng lên khởi nghĩa ở Pa-ri. 
G. Đòi thiết lập chế độ Cộng hòa. 

2. Của giai cấp tư sản Pháp D. Không chống cự lại khi quân Đứcc 
tiến vào đất Pháp, bao vây Pa-ri. 
E. Xin đình chiến với Phổ. 
F. Chuẩn bị lực lượng chống quân xâm 
lược. 
G. Tìm cách phá hoại cuộc kháng chiến. 


Câu 2ð: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sơi (S) uào ô trống đặt trước cớic 
câu sơu đây: 
A.LT Trước thái độ đầu hàng của “Chính phủ vệ quốc”, quần chúmg 
nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa, “nhanh chóng cứu nguy cho 
Pa-ri”. 
B.[L ] Ngày 18 - 3 - 1871, Chính phủ Chi-e đã đánh chiếm đổi Mông- 
mác. 
C.[L ] Sau khi đánh chiếm đổi Mông-mác, Chính phủ Chi-e cho quâ.n 
kéo đến Véc-xai để tiêu diệt quân khởi nghĩa. 
D.L ] Công xã Pa-ri quyết định tách nhà thờ ra khỏi trường học. 
E.L] Công xã Pa-ri đề ra chế độ giáo dục bắt buộc, không mất tiên cho 
toàn dân. 
F.L] Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân 
và nông dân. 


36 


Bài 6 
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIN, nước Anh mất 
dần địa oị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào 0uượt qua? 

A. Nước Pháp, MI. B. Nước MI, Đức. 

€. Nước MI, Nga. D. Nước Mi, Pháp, Đức. 
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh 
oào cuốt thế bí XIX phát triển chậm bưn các nước Mĩ, Đức? 

A. Công nghiệp ở Anh phát triển .ơm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở 

nên lạc hậu. 
B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa. 
C. Anh không chú trọng đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp 
trong nước. 

D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mi, Đức. 
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX công nghiệp Anh mất dân uị trí độc quyên, 
xếp hàng thứ mấy trên thế giới? 

A. Xếp hàng thứ2. .. B. Xếp hàng thứ 3. 

€. Xếp hàng thứ 4. D. Xếp hàng thứ 5. 
Câu 4. Tuy mất uai trò bá chủ thế giới uê công nghiệp nhưng Anh 
oằn lờ nước dẫn đầu thế giới uê: 

A. Công nghiệp. 

B. Nông nghiệp. 

€. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. 

D. Đầu tư vào thuộc địa. 
Câu õð. Viết chữ dúng(Đ) hoặc chữ sai (S) uào các ô sau đây uê tình 
hưnh nước Anh cuối thế kỉ XIX dầu thế kỉ XX. 

A. Đứng đầu thế giới về công nghiệp. 

B. Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản và thuộc địa. 

€. Cuối thế kỉ XIX nền công nghiệp Anh mất dần vị trí độc quyền. 

D. Máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. 
Cu 6. Vào cuối thế kì XIN, Anh chú ý phát triển các ngành tông 
nghiệp nào? 

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. 

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất. 


37 


€. Cơ khí, bóa chất, khai thác mỏ. 

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu 
Câu 7. Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu oà đầu tiên diễn 
khu uực nào? 

A. Các nước ở châu Phi và Mi La-tinh. 

B. Các nước ở Đông Nam Á. 

€. Trung Quốc và các nước châu Á. 

D. Hoa Kì và các nước Mì la-tinh. 
Câu 8. Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng dầu tư ào cức nước 
thuộc địa? 

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

B. Đầu tư vào thuộc địa ít vốn, thu lãi nhanh. 

€. Đầu tư vào thuộc địa ở đây có nguồn nhân lực lao động dồi đào. 

D.A + B dúng. 
Câu 9. Viết uào ô trống các số liệu uê thuộc địa ở Anh tính diễn 
năm 1914. 

P.18 )6)7: 100) (+0 TU TẺU NI TDỢI TP IạC 


€. So với Đức... 

D. So với Pháp.. 
Câu 10. Cuốt thế bỉ XIN, hai đăng thay nhau lên cầm quyên ở Anih, 
đó là: 

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa. 

B. Đảng Tự do và Công đảng. 

C. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. 
Câu 11. Vì sao Lê- nìn gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa. đế 
quốc thực dân”? 

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” 

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa. 

C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc 

địa rộng lớn nhất thế giới. 
D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nên công nghiệp phát triển: nhất thế 


giới. 


38 


Cáu 19. Chủ nghĩa đế quốc An được nộ con đời 

+ Chủ nghĩa để quốc thực dat 

li. Chủ nghĩa để quốc chủ vay bít 

€. Chủ nghĩa đế quốc quản phiệt và hoếu ©! 

D. Chủ nghĩa đế quốc banh trưởng 
Câu 13. Bị tụt xuống thứ tư (sau 3t, Đúc. Anh' cô công nghiệp, dế 
tiếp tục phát triến, Pháp đã làm gi 

A. Đầu tư vào các thuộc địa. 

B. Đầu tư khai thác các thuộc địa đề sự dụng nguồn nhân công rẻ mạt. 

€. Phát triển một số ngành cóng nghiện mới, đầu tư ra nước ngoài với 

hình thức cho vay lấy lãi 

D. Thành lập các công ty độc quyền 
Câu 14. Đến cuối thế kỉ XIN nền hình tế Pháp phát triển chậm lại, 
0ì sao? 

A. Pháp thua trận phải bồi thường chiến phí, tài nguyên nghèo. 

B. Pháp lo đầu tư khai thác thuộc địa. 

Œ. Pháp chỉ lo cho vay lấy lài. 

D. Kinh tế Pháp phát triển không điêu, chỉ tập trung vào ngành ngân 

hàng. 

Câu lỗ. Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các 
nước nào? 

A.MI, Đức, Anh. B_MI, Nga, Trung Quốc. 

C. Đức, Nga, Mi. D. Nga, Pháp, Hà Lan. 
Câu 16. Vào cuối thế kỉ XIX dâu thế kì XX, một số ngành công 
nghiàp ở Pháp mới ra đời đạt dược nhiều thành tựu, đó là: 

A, Khai thác mỏ, luyện kim. 

B. Điện khí, hóa chất, chế tạo*ô to, liện ảnh. 

ŒƠ. Luyện kim, hóa chất, đãng tau 

1D. Khai thác mỏ, hóa chất, đóng tàu: 
Câu E7. Chính sách đầu tư tí bán ra nước ngoài của Pháp có gì 
khác so oới Anh? 

.A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, :¡Ì đầu tự khai thác ở thuộc địa. 


B.Pháp cho các nước giàu vay, Ai lì đầu tr chủ yếu vào thuộc địa. 


39 


C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địịa 
Bắc MI. 

D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư vào tất cả các thuộc địa. 
Câu 18. Viết ào chỗ trống những từ thích hợp oê tình hình nướïc 
Pháp đến dầu thế ki XÃ. 

A. Một số ngành được phát triển 

B. Một số ngành công nghiệp mới 

€. Nông nghiệp. 

D. Hình thức xuất khẩu 

E. Về chính trị 
Câu 19. Cuối thế kỉ XIX đâu thế kỉ XX, nông dân Pháp bị phiụ 
thuộc uào tầng lớp nào? 

A. Các nhà buôn nông sản và bọn chủ nợ. 

B. Quý tộc mới và giai cấp tư sản. 

Œ. Địa chủ phong kiến. 

D. Các thương nhân châu Âu và quý tộc trong nước. 

Câu 20. Đặc điểm của tổ chức độc quyên ở Pháp là gì? 

A. Tập trung tài chính đạt mức cao. 

B. Tập trung ngân hàng đạt mức cao. 

C. Xuất khẩu tư bản tài chính. 

D. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp. 

Câu 21. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là: 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân Phiệt và hiếu chiến. 

Câu 22. Vì sưo Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Phớp là “Chủ 
nghĩa để quốc cho uay lãi”? 

A. Pháp chủ yếu cho các nước nghèo vay để thu lãi. 

B. 2/3 số tư bản trong nước phần lớn được đầu tư ra nước ngoài. 

€. Ngoài việc bóc lột hệ thống thuộc địa Pháp còn thu được lợi nhuận 

từ chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài bằng cho vay lãi nặng. 

D. Pháp chủ yếu cho các nước giàu vay. 


40 


Câu 23. Sau khi Đế chế thứ hơi sụp đổ, nên cộng hòa thứ mấy ở 
Pháp được thiết lập? 

A. Cộng hòa thứ nhất. B. Cộng hòa thứ hai. 

€. Cộng hòa thứ ba. D. Cộng hòa thứ tư. 

Câu 24. Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược 
các nước ở khu uực nào? 

A. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ La-tinh. 

B. Châu Âu, châu Phi. 

C. Châu Á, châu Mĩ La-tinh. 

D. Châu Á, châu Phi. 

Câu 25. Sau Hiệp ước Véc-xai (1871), Đức có thêm diều kiện thuận 
lợi nào từ bên ngoài để xây dựng uà mở rộng binh doanh? 

A. Được các nước Anh, Pháp, Mi cho vay vốn. 

B. Chiếm được 5 tỉ Phơ-răng và hai vùng An-dát, Lo-ren của Pháp. 

C. Có thêm vùng nguyên liệu ở miền Tây Nam. 

D. Được Anh, Pháp nhượng bộ một số thuộc địa. 

Câu 26. Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở 
châu Âu, sau nước nào? 

A. Đứng thứ hai, sau MI. B. Đứng thứ nhất. 

G. Đứng thứ ba, sau MI, Anh. D. Đứng thứ tư, sau Mĩ, Anh, Pháp. 
Câu 37. Đến năm 1913, sản lượng gang thép của Đức gấp đôi nước 
nào? 

A. Gấp đổi nước Anh. B. Gấp đôi nước Pháp. 

C. Gấp đối nước Mi. D. Gấp đôi nước Tây Ban Nha. 

Câu 38. Sự hình thành các Công tỉ độc quyền của Đức dựa trên cơ 
sử 

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. 

B. Tập trung tư bản và tài chính. 

C. Xuất khẩu tư bản. 

D. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản. 

C?u 29. Các Công tỉ độc quyền của Đức xuất hiện dưới hình thức 
p›tổ biến nào? 

A. Cac-ten và Tơ-rớt. B. Tơ-rớt và Xanh-đi-ca. 

C. Các-ten và Xanh-đi-ca. D. Tất cả các hình thức trên. 


41 


Cau 30. Vì sao công nghiệp Đúc phút triển nhanh chóng? 
A. Đất nước thông nhất, giàu tài nguyên (than đả). 
B. Nhận được tiền bồi thường chiến tranh của Pháp. 
€. Ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học Ki thuật vao sšẩn 
xuốt. 
D. Cả ba ý trên. 
Câu 31. Nguyên nhân nào đưa dến sự ra đời của các công ty diộc 
quyền ở Đức? 
A. Nước Đức thống nhất, nền nông nghiệp phát triển nhanh (đứng điầu 
châu Âu) 
B. Quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản điễn ra nhanh chóng 
trong các ngành kinh tế. 
Œ. Đức ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật mới vào sản x:uất. 
D. Đức đầu tư mạnh vào việc xuất khẩu tư bản. 
Câu 39. Điền ào chỗ trống những từ thích hợp để phản ảnh Đìmh 
hình chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX? 
A. Đức vẫn là.. 
B. Đối nội. 
`. 
D. Đặc điểm của đế quốc Đức là................................ 
Câu 33. Tầng lớp nào nắm lấy quyên thống trị ở Đức trong nhiững 
năm cuối thế kỉ XIX? 
A. Quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền. 
B. Bọn quản phiệt hiếu chiến. 
€. Tư sản công nghiệp và tư bản tài chính. 
D. Tư sản độc quyền và tư sản công nghiệp. 
Câu 34. Sau sự hiện nào chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển uượt bậc:? 
A. Lin-côn lên làm Tổng thống năm 1860. 
B. Kết thúc cuộc nội chiến 1861 —- 1865. 
€. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918. 
D. Chiến tranh Mi - Tây Ban Nha năm 1898. 
Câu 3õ. Trong khoảng thời gian nào, hình tế Mĩ từ hàng thú tư 
nhảy lèn ứng đầu thể giới? : 
A. Từ năm 1865 đến năm 1890. 
B. Từ nám 1865 đến năm 1892. 


42 


€ Ti nam 1865 đến năm 1891. 


D). Từ năm R60 đến năm 1879. 

Câu 36. Hình thức độc quyền eao cà phố biến ở TM? là gì? 
4A, ác: tên €. Hộc-phe-]lư 
b. Xánh-di-ea D Tơ rớt 


Cáu 37. VỊ sựo công nghiệp MT phát triển oượt bậc? 
A, Tại nguyên phong phú, nhân công đổi dào, đất nước không có chiến 
tranh 
B. Thị trường trong nước mở rệng, lợi dụng nguồn vốn của chau Âu. 
Œ, Ưng dụng khoa học kĩ thuật. 
D. Cá ba ý trên, 
Cáu 38. Tại sao nói Mĩ là xứ sở cúa các “ông uua công nghiệp”? 
Á, Mi có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất. 
B. Mi có nên kinh tế phát triển mạnh nhất. 
€, Mi có nên kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, các tổ chức độc 
quyên (Tơ rớt) công nghiệp khống lô (thép, dẫu, ô tô) hình thành. 
D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng gấp đôi Anh và bằng 1⁄2 các nước 
Tày Âu gộp lại. 
Câu 39. Điền bào chỗ trống những từ cần thiết để phản ánh tình 
hình nước Mĩ cuối thế kí XIX đầu thế ki XX. 
rao) EZnt1 3B di a1 ng 7: TRE TA CUIẠ0 00 S00: 00000007501107117 0E 7C 
B.MI từ vị trí thử ĐH». .....sceeee HUY WHacsckeSieicea sư 
©. Cuối thế ki XIX đầu thế kỉ XX, ở Mi xuất hiện. 
D. Về nông nghiệp..... 


Câu 40. Hai Đảng thay nhau lên nắm chính quyền ở Mi, đó là: 
A., Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo chủ. 
B. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 
€, Đảng Tự do và Đảng Dân chủ. 
D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa. 
Câu 41. Chuyển biến nào là quan trọng nhất trong đời sống hinh 
tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX dấu thế kỉ XX? 
A. Kinh tế công nghiệp phát triển. 
B. Đẩy mạnh quá trình xâm lược các thuộc địa. 
€. Sự hình thành các công ty độc quyền. 
D. Sự phát triển không đều và thuộc địa không đều nhau. 


43 


Câu 42. Giữa các đế quốc “giờ” (Anh, Pháp) uới các đế quốc “trrẻ” 
(Đức, Mĩ) tôn tại nhiều mâu thuẫn. Vậy mâu thuẫn nào sau đây là 
sâu sắc nhất? 

A. Hệ thống thị trường và thuộc địa không đều nhau. 

B. Sự phát triển kinh tế không đều nhau. 

€. Sự tụt hậu của nền công nghiệp của các đế quốc “già”. 


D. Sự vươn lên vượt bậc của nền công nghiệp các đế quốc “trẻ”. 


Bài 7 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 
CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX 


Câu 1. Vì sơo phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX uẫn tiếp tực 
phút triển? 
A. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc. 
B. Chú nghĩa Mác đã được truyền bá sâu rộng trong phong trào công 
nhân. 
C. Ý thức giác ngộ của công nhân ngày càng cao. 
D. Cả 3 ý trên. 
Câu 2. Điền từ đúng (Đ) hoặc sơi (S) uào các sự biện sau đây: 
A.Ở Anh, năm 1889, cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác ở Luần 
đôn đã buộc chú phải tăng lương. 
B. Ở Pháp, năm 1893 công nhân giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử 
Quốc hội. 
C. Ở MI, 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 
giờ và từ đó, ngày 1-5 hàng năm trở thành ngày Quốc tế lao động. 
D. Từ năm 1889, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế lao động 
Câu 3. Kết quả lớn nhất của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX 
đạt được là gì? 
A. Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng trong phong trào công 
nhân các nước. 
B. Chủ phải tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân. 


44 


€. Các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân mỗi nước ra 
đời. 
D. Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động. 
Câu 4. Đáng Xã hội dân chủ Đức ra đời oào năm nào? 
A. Năm 1875 B. Năm 1379 €. Năm 1883 D. Năm 1889 
Câu õ. Đảng Công nhân Pháp được thành lập ouào năm nào? 
A. Năm 1875 B. Năm 1879 €. Năm 1883 D. Năm 1889 
Câu 6. Nhóm Giải phóng lao động Nga đựơc hình thành uào năm 
nào? 
A. Năm 1875 B. Năm 1879 C. Năm 1885 D. Năm 1889 
Câu 7. Nguyên nhân cơ bản đưa đến sự ra đời của Quốc tế thứ hai? 
A, Quốc tế thứ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ và giải tán. 
B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân các nước. 
C. Sự ra đời của các tổ chức chính trị độc lập của công nhân mỗi nước. 
D. Sự đàn áp của giai cấp tư sản đối với phong trào công nhân. 
Câu 8. Điền uào chỗ trống đoạn uiết dưới đây uề ngày thành lập 
Quốc tế thứ hai. 


Ngày 14-7-1889, kỉ niệm............. \¿-)M0S6/ S05 ngày phá ngục Ba-xti, gần 
400 đại biểu........... (b).......của 22 nước họp đại hội ở.............. Xế 
tuyên bố thành lập............... {0 0 SN Sc 


Câu 9. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai (1889) đã thông qua 
nhiều nghị quyết, theo em nghị quyết nào là quan trọng nhất tới 
tình hình lúc đó? 
A. Phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước. 
B. Đấu tranh giành chính quyên. 
€. Đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ. 
D. Lấy ngày 1-ð hàng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng 
của giai cấp vô sản thế giới. 
Câu 10. Nguyên nhân cơ bản đưa đến sự tan rã của Quốc tế thứ hai? 
A. Sau khi Ăng-ghen mất bọn cơ hội chiếm ưu thế trong Quốc tế thứ hai. 
B. Các đảng trong Quốc tế thứ hai đều ủng hộ chính phủ tư sản (trừ Nga). 
Œ. A+ B đúng. : 
D.A+Bsai. 


45 


Câu 11. “Cương lĩnh bhẳng định nhiệm oụ chủ yếu của Đảng là 
tiến hành cứch mạng xa hội chú nghĩa, dánh đổ chính quyền của 
giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính uô sản” dây là cương lĩnh 
của đảng nào? 

A. Đảng Xã hội đân chủ Đức (1875). 

B. Đảng Công nhân Pháp (1871! 

Œ. Nhóm Giải phóng lao động 32a (1883). 

D. Đảng Công nhân xã hụ: đã tì Nga (19031 
Câu 19. Đầu thế kì XÃ, Lâ-nìn thùnh lếp một chính đáng chủ giai 


ợ? mới? 


cấp công nhân Nga. Chính đ¿¿: dé 


A, Chính đảng của những người lao động Nga 

B. Đấu tranh vì quyền lợi của vỏ sản Nga. 

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào cóng nhàn. 

D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đang. 
Câu 138. Chính đảng uô sản biểu mới lần đầu tiên trên thế gửi, 
đó là: 

A. Đảng Xã hội Pháp. 

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức. 

€. Đảng Cộng hòa MI. 

D. Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. 
Câu 14. Trong Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, phái đa số 
theo Lê-nin được gọi là gì? 

A. Bồn-sê-vích. 

B. Men-sê-vích. 

€. Lê-nin-nít. 

D. Những người Nga tích cực. 
Câu 1ã. Mục tiêu của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là gì? 

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng. 

B. Lật đổ tư sản Nga giành chính quyền về tay Xô viết. 

€. Lật đổ chế độ Nga hoàng, lật đổ chính quyền tư sản, thành ập 

chuyên chính vô sản. 


D. Chống chiến tranh đế quốc. 


Cau 1Œ Những diễm nào chứng fó Dang Công nhán và hội dân 
“ht Nộo tạ dựng biểu mới? 

A¿ Tiết để đâu tranh vì quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động, 

b. Cong chủ nghĩa cơ hội, thân theo nguyên lí của chủ nghi Mác 

C. Dựa vao quản chúng nhân đán và lãnh đạo nhân đán đấu tranh 

{ích mạng 

Ð.C+ lv trên đúng, 

Cáu 10. Trong các nội dụng mà Cong lĩnh cáa  Óàng Công nhân 


wqd hội dân chủ Nựa nêu rú, nội dụng nào mang 


guyêền lợi cho 
người tông dán? 

Á, Đàm cách mạng xà hoi chủ nghĩa, 

B. Đánh đó chính quyền tự sản, thanh lập chuyên chín) võ sản, 

€. Thi hành những cải cách đản chú. 

Ð. Giải quyết vấn để ruộng đất chủ aông dân. 
Cáu 18. Nguyên nhân cơ bản dân đến phòng fcào cách diạng trong 
những nám 1905-1907 ở Nga là gì? 

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm: trọ 


B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tang. 
6. 


D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga- Nhật. 


àn lương công nhân giam sút, điều kiên sống tôi tê. 
h 


Câu 19. Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng I90ã 
- 1907 ở Nga? 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Công nhân, nông dân, bính lính. 

ở. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 

0. Công nhân, nông đân, tư sản. 
Câu 20. Sự hiện nào sau đáy được xem là đỉnh cao của cuộc cách 
mạng 190ã-1907 ở Nga? 

À. Cuộc đấu tranh “Ngày chủ nhật đảm máu” (9 -1-1905) của 14 vạn 

công nhân Pê -téc- bua. 


w 


. Cuộc nổi dậy phá đỉnh eơ của địa chủ phong kiến (5-1905) của nông 
đân. 


cv 


. Cuộc khởi nghĩa của thúy thủ trên chiến hạm Pô-term-kin (6-1905) 
. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xeơ-va (12-1905) 


\Ð 


47 


Câu 21. Nối các niên đại ở cột A phù hợp uới sự biện ở cột B 


Cột A | Cột B 
1. 1-5-1886 | A- Trở thành ngày Quốc tế lao động 
2. 1-B-1889 B. Biểu tình của công nhân Si¡-ca-gô (nữ) 
3. 1875 C. Đảng Xã hội dân chủ Đức ra đời 
4. 1883 | D. Đảng Công nhân Pháp thành lập 
5. 1879 E. Nhóm Giải phóng lao động Nga thành lập 
6. 14-7-1889 G. Thành lập Quốc tế thứ hai 
7. 22-4-1870 H. Ngày “Chủ nhật đẫm máu” 
8. 9-1-1905 IL. Ngày sinh của Lê-nin | 
9. 6-1905 K. Khởi nghĩa Mat-xcơ-va đỉnh cao cách mạng 
10. 12-1905 L. Khởi nghĩa trên chiến hạm Pô-tem-kin — 
Bài 8 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, 
VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII-XIX 


Câu 1. Từ nửa sau thế kỉ XVIII ở Anh đã tiến hành cuộc œách 
mạng gì? 

A. Cách mạng tư sản. 

B. Cách mạng công nghiệp. 

C. Cách mạng về kĩ thuật, khoa học. 

D. Cách mạng văn học nghệ thuật. 
Câu 9. Để chiến thắng hoàn toàn chế độ phong biến, giai cấp tư 
sản cần phải làm gì? 

A. Xóa bổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến. 

B. Tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp. 

Œ. Tiến hành cách mạng cải tiến kĩ thuật sản xuất. 

D. Tăng năng suất lao động, thu lợi nhuận cao. 
Câu 3. Điền uào chỗ trống những từ thích hợp uê thành tựu trong 
tính oực công nghiệp của các nước tư bản. 

A. Ki thuật luyện kim được cải tiến làm.................... 

B. Phát minh ra phương pháp sản xuất......................... 


48 


C. Máy mới ( ...) ra đời 
D. Nhiên liệu m 


E. Nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, xây dựng đường sắt 


F. Động lực chủ yếu là.. 


Cáu 4. Thành tựu quan trọng nhất trong nên nông nghiệp đầu 
thế bỉ XIX là gì? 

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và 

năng suất cây trồng. 

B. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

€. Áp dụng phương pháp canh tác mới. 

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. 
Câu ð. Thành tựu cơ bản nhất trong nên công nghiệp cuối thế kỉ 
XVIII đâu thế kỉ XIX là gì? 

A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến. 

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. 

€. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

D. Phát triển nghề thai thác mỏ. 
Câu 6. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh oục quân sự cuối thế kỉ 
XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? 

A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi... 
. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa. 


œ 


Ù. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn. 

D. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương. 
Câu 7. Vai trò quan trọng nhất của uiệc máy móc ra đời là gì? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển. 

Ở. Tạo điều kiên cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển. 

D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ 

công lên công nghiệp cơ khí, 

Câu 8. Điền uào chỗ trống những từ thích hợp uê những tiến bộ uễ 
khea học tự nhiên cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIN. 

4. Nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra..............................-.‹ 

B. Nhà bác học Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra.... 


49 


C. Nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá ra.......... 

D. Nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên......................... 
Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát mình uề lhoœ lhọc 
tự nhiên? 

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật. 

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản 

xuất và kĩ thuật phát triển. 

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí của thần học. 
Câu 10. Điên ào chỗ trống những từ thích hợp uê những thành 
tựu của khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX. 

A.Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biến chứng ra đời đại lbiểu 


G. Chủ nghĩa xã hội kháng tưởng gắn liền với tên tuổi của . 
D. Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội là học thuyết Chủ ti xã 
hội-khoa học do............. 
Câu 11. Các phát mình uê khoa học xã hội có vai trò như thể mào 
đối uới đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII-XIX? 
A. Đã phá vỡ ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ. 
B. Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát 
triển. 
C.A+B đúng 
D.A+Basai 
Câu 12. Những câu sau, câu nào đúng (Đ), câu nào sdi (S) ? 
A. Ở Đức, Si —lơ, Gớt ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân. 
B. Nhà thơ Bai-rơn là người Đức. 
C. Thế kỉ XIX, nhiều nhà văn vạch trần bộ mặt xã hội tư bản, đấu 
tranh cho sự tự do chính nghĩa. 
D. Chủ nghĩa hiện thực phê phán xuất hiện và trở thành trào lưu văn 
học tiến bộ. 
Câu 13. Viết uào chỗ trống các đợi diện tiêu biểu trong lĩnh oực 
Duăn học, nghệ thuật. 
lÀ, Ti CƯỜNG tuy 166654010/Gã8105580002956368038303633310-641646x360<64 
B. Chủ nghĩa hiện thực phê phán .............................. ... 


50 


É nh HS cố... ao 

TU KHÔI ĐỢC 0 06x A6601 v2 net S242sseetsbeiceiiatgaoriosg 
Câu 14. Tác dụng của oăn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh uê 
quyền sống uà hạnh phúc của nhân dân là gì? 

A. Vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, đấu tranh cho Tự do hạnh 

phúc và chính nghĩa. 

B. Dùng văn học làm vũ khí chống bọn cầm quyền. 

Ơ. Ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân. 

D. Gổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. 
Câu 1ã. Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không 
tưởng là: 

A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen. 

B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen. 

C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô. 

D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen. 
Câu 16. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không 
tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa để ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân. 

C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu việc bóc lột, xây dựng xã 

hội mới. 


51 


CHƯƠNG III 
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII ĐẦU THẾ KỈ XX 


Bài 9 
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVII ĐẦU THẾ KỈ X% 


Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhúất . 
Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Đột 
A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú. 
B. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời. 
C. Ấn Độ là miếng mỗi ngon không thể bỏ qua. 
D.Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo và Ph 
giáo). 
Câu 2. Lợi dụng cơ hội nào cúc nước phương Tây đua tranh: xâ. 
lược Ấn Đột 
A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nưi 
làm cho Ấn Độ suy yếu. 
B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Â 
Độ suy yếu. 
C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ. 
D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái. 
Câu 3. Cuộc chiến tranh giữa hai nước nào trong những năm 174 
- 1763 ngay trên đất nước Ấn Độ? 
A. Anh và MI. B. Anh và Pháp. 
€. Anh và Nhật. D. Trung Quốc và Pháp. 
Câu 4. Thực dân Anh hoàn thành công cuộc xâm chiếm Ấn Độ oà 
thời gian nào? 
A. Thế kỉ XVI. B. Đầu thế kỉ XVII. 
Œ. Cuối thế kỉ XVII. D. Năm 1875. 
Câu ð. Thực dân Anh đã thì hành chính sách nhượng bộ tầng lớ 
có thế lực trong giai cấp phong biến ở Ấn Độ nhằm: 
A. Xoa dịu tỉnh thần đấu tranh của họ. 
B. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ. 
C. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình. 
D. Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình. 


52 


Câu 6. Điền dúng (Đ), hoặc sai (S) uào các câu sau đây: 

A. Thế kí XVIII cá Anh và Pháp cùng xâm chiếm Ấn Độ. 

B. Cuối thể ki XVHI Anh hoàn thành công cuộc xâm chiếm Ấn Độ. 

C. Xuất khẩu lương thực năm 1901 (của Anh ở Ấn Độ) 9300000 (Livrơ). 

D. Hậu quả chính sách bóc lột của Anh đã gây nên những nạn đói 

khủng khiếp ở Ấn Độ. 
Câu 7. Bên cạnh chính sách bhai thác, bóc lột Ấn Độ thực dân 
Anh còn thì hành chính sách thâm độc nào? 
A. Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tôn giáo để đàn áp nhân dân Ấn 
Độ 

B. Áp dụng chính sách "chia để trị". 

€. Thi hành chính sách “ngu dân”. 

D. Khuyến khích những tập quán lạc hậu và phản động thời cổ xưa. 
Câu 8. Chính sách thống trị của thục dân Anh ở Ấn Độ da đưa 
đến hậu quở nặng nề gì ouê mặt xã hội? 

A. Tình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa cáa tôn giáo. 

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ. 

€. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp. 

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại. 

Câu 9. Cuộc khởi nghĩa của bình lính Xi-pay (Ấn Độ) diễn ra oào 
thời gian nào? 

A. Ngày 5ð tháng 10 năm 1857. 

B. Ngày ð tháng 7 năm 1857. 

€. Ngày 10 tháng 5 năm 1858. 

D. Ngày ¡0 tháng 5 năm 1857. 

Câu 10. Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xi- pay (1857 
- 1859) là những tầng lớp nào? 

A. Binh lính Ấn Độ trong quân đội Anh. 

1Ð. Binh lính, nông dân, thợ thủ công. 

C. Binh lính, nông dân, công nhân. 

D. Binh lính, công nhân, tư sản Ấn. 


53 


Câu 11. Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ khởi nghĩa của bình 
tính Xi-pay là gì? 
A. Binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ. 
B. Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh đàn áp dã man. 
C. Binh lính Xi-pay căm thù sự thống trị của thực đân Anh ở Ấn Độ. 
D. Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh bắt đi làm bia đỡ đạn trong cuộc 
chiến tranh với Pháp trên đất Ấn Độ. 
Câu 12. Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xỉi- pay tôn tại trong thời 
gian nào? 
A. Từ năm 1857 đến nàm 1858. 
B. Từ nám 1858 đến năm 1859. 
C. Từ năm 1857 đến năm 1859. 
D. Từ năm 1857 đến năm 1860. 
Câu 18. Vì sơo cuộc khởi nghĩa của bình lính Xi-pay mang tính 
chất dân tộc? 
A. Vì nó giải quyết mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Ấn Độ với thực 
dân Anh cướp nước để giành độc lập. 
B. Vì nó giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 
C. Vì nó cùng nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh xâm lược. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 14. Viết uào chỗ trống những từ thích hợp, những dữ liệu uê 
cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859). 
A. Số lượng lính Xi -pay tham gia khởi nghĩa....................... 
B. Phạm vi của cuộc khởi nghĩa 
C. Kết quả bước đầu.. 
D. Kết quả cuối cùng. 
Câu 1õ. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859) mang tính dân tộc 
thể hiện ở điểm nào? 
A. Từ binh lính, khởi nghĩa đã lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia. 
B. Từ một địa phương, khởi nghĩa đã lan rộng, giải phóng được nhiều 
nơi. 
€. Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của những người yêu nước. 
D. A + B đúng. : 


54 


Câu 16. Ý nghĩa quan trọng nhất cúa cuộc khởi nghĩa Xi- pay? 
A. Biểu hiện lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân Ấn. 
B. Cuộc khởi nghĩa mang tính dân tộc sâu sắc. 
€. Mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân 
tộc Ấn Độ. 
D. Thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng dậy chống thực dân Anh. 
Câu 17. Đảng Quốc đại được thành lập ào năm nèo? 
A. Năm 1857 B. Năm 1859 €. Năm 1885 D. Năm 1905 
Câu 18. Đảng Quốc đại là Đảng của giai cấp nào? 
A. Giai cấp vô sản. B. Giai cấp tư sản. 
€. Tâng lớp tiểu tư sản. D. Giai cấp nông dân. 
Câu 19. Hai mươi năm sau khi thành lập Đảng Quốc đại phân hóa 
như thế nào? 
A, Một bộ phận chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực 
B. Một bộ phận muốn dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho 
Ấn Độ 
G. Một bộ phận theo đường lối cấp tiến, chống lại phái ôn hòa đòi lật 
đổ ách thống trị của thực dân Anh. 
D. Một bộ phận cũng đấu tranh chống lại thực dân Anh nhưng không 
triệt để. 
Câu 20. Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc đại chủ 
trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện củi 
cách ở Ấn Độ? 
A. Dùng phương pháp bạo lực. 
B. Dùng phương pháp thương lượng. 
€. Dùng phương pháp ôn hòa. 
D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị. 
Cáu 91. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì? 
A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. 
B. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ. 
C. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ 
D. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế 
Càu 29. Một phái dân chủ cấp tiến do Tỉ- lắc đứng đầu đã tách ra 
khỏi Đảng Quốc đại, thường gọi là: 
A. “Phái cấp tiến”. B. “Phái cực đoan”. 
C. “Phái ôn hòa”. D. “Phái đấu tranh”. 


55 


Câu 23. Theo dạo luật chỉa đôi xứ Ben- gan của Anh, thì miền 
Đông Ấn Độ theo dạo nào? 

A. Theo đạo Phật. B. Theo đạo Ấn Độ. 

G. Theo đạo Hồi. D. Theo đạo Thiên chúa. 
Câu 24. Với oiệc ban hành dạo luật chỉa đôi xứ Ben-gan đã lààm 
bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở dâu? 

A.Ở Bom-bay và Ben-gan. 

B. Ở Can-cut-ta và Ben-gan. 

ƠC. Ở Bom-bay và sông Hằng. 

D.Ở Bom-bay và Can-cút-ta. 
Câu 25. Đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc Ở Ấm Độ 
trong những năm đầu thế kì XX là phong trào nào? 

A. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1905. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908. 

C. Phong trào đấu tranh của quân chúng nhân dân ở sông Hằng năm 

1905. 

D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908. 
Câu 26. Ở Ấn Độ cuối thể kỉ XIX dầu thế kỉ XX lực lượng tiên điển 
nào đứng ra tổ chức uà lãnh dạo phong trào giải phóng dân tộc? 

A. Giai cấp tư sản B. Giai cấp phong kiến 

C. Giai cấp công nhân D. Binh lính Ấn Độ 
Câu 27. Cuộc tổng bãi còng ở Bom-bay (23-7-1908) là sự biện quan 
trọng nhất, đầu tiên của giai cấp uô sản Ấn Độ. Đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 
Câu 28. Hãy nối niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện cột B. 


1. Thế kỉ XVI A. Anh-Pháp tranh giành Ấn Độ 


| 2. Thế ki XVIII B. Thực dân phương Tây xàm nhập vào châu Á 
3. 1857 C. Đảng Quốc đại thành lập 
4. 1885 D. Khởi nghĩa Xi-pay 


5. 6-1908 | E. Chính quyền Anh bắt Ti-lắc 
6. 1905 F. Khởi nghĩa Bom-bay 
7. 7-1908 G. Biểu tình chống chính sách “chia để trị” 


56 


Câu 29: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) ào các ô trống [_] đặt trước 
các câu tưới dây: 


A.E' Ấn Độ là một quốc gia ở phía Tây châu Á. 

B.[L ] Đến thế kỉ XVII, thực dân Anh độc chiếm và cai trị Ấn Độ. 
Œ.TIẤn Độ trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng nhất của nền 
công nghiện Anh. 


D.[ ]Chính phủ Anh nắm quyền cai trị gián tiếp Ấn Độ. 

E.[ ] Ngày 01 - 01 - 1877. Nữ hoàng Anh Vich-to-ri-a tuyên bố đồng 
thời là Nữ hoàng Ấn Độ. 

EF.L] Xi-pay là tên gọi những đơn vị binh lính của người Anh ở Ấn Độ. 
GT 


Đảng Quốc đại là tên gọi tắt của Đảng Quốc dân đại hội. 


H.L ] Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908 là đỉ.h 
cao của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ đầu thế kỉ XX. 

Câu 30: Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự biện ở cột B 

cễ Đảng Quốc đại uà phong trào dân tộc ở Ấn Độ theo yêu cầu 

dưới đây: 


D B 
1. Cuối năm 1885 | A. Chính quyển Anh thi hành chính sách chia để 
2. Từ 1885-1905 trị, ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan (Ấn 


3. Tháng 7-1905 — | Độ! 

4. Ngày 16-10-1905 B. Ngày đạo luật chia cắt Ben-gan có hiệu lực ở 
An Độ. 

C. Ti-iắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại. 

D. Thực đân Anh bắt Ti-lắce, kết án 6 năm tù. 

E. Đảng Quốc đại được thành lập. 

F. Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp 
ôn hòa để đòi thực dân Anh thực hiện cải cách ở 
| Ấn Độ. 


ñ. Tháng 6-1908 
6. Cuối năm 1907 


57 


Bài 10 
TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX 


Câu 1. Cuộc chiến tranh thuốc phiện do thực dân Anh gây ra tở 
Trung Quốc uào thời gian nào? 

A. Tháng 6 - 1840 đến tháng 7 - 1842. 

B. Tháng 8 - 1840 đến tháng 6 - 1842. 

C. Tháng 6 - 1840 đến tháng 8 - 1842. 

D. Tháng 6- 1840 đến tháng 6 - 1842. 

Câu 2. Đánh dấu X uàèo ô D câu trả lời đúng, nguyên nhâm nừto 
dưới đây khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiến TTruingg 
Quốc? 

A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên. L 

B. Chế độ phong kiến mục nát. [] 

C. Có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ. L1 

D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị 

trường thuộc địa. L1 
Câu 3. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùmg 
xâu xé, xâm lược Trung Quốc? 

A. Vì triểêu đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh. 

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông. 

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong 

kiến mạnh. 

D. Vì triểu đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp. 
Câu 4. Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh dÏã 
làm gì? 

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh. 

B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc. 

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện. 

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản. 

Câu õ. Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật? 

A. Bắc kinh B. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc 

€. Hồng Kông D. Thượng Hải 


58 


Câu 6. Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước 
nào chiếm đóng? 

A. Nước Đức B. Nước Pháp €. Nước Anh D. Nước Nga 
Câu 7. Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng? 

A. Nước Đức B. Nước Pháp C. Nước Anh D. Nước Nhật 
Câu 8. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm uùng nào ở Trung 
Quốc? 

A. Tỉnh Sơn Đông. B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử. 

C. Vùng Đông Bắc. D. Thành phố Bắc Kinh. 
Câu 9. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra uào thời gian 
nào? Ở đâu? 

A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc). 

B. Ngày 11 - 01 - 1852. Ở Quảng Đông (Trung Quốc). 

€. Ngày 11 - 01 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc). 

D. Ngày 01 - 01 - 1851. Ở Thiên Kinh (Trung Quốc). 
Câu 10. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ơi lãnh đạo? 

A. Khương Hữu Vị. B. Lương Khải Siêu. 

€. Tôn Trung Sơn. D. Hồng Tú Toàn. 
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc béo dài bao nhiêu 
năm? 

A. 20 năm. B. 15 năm. C. 14 năm. D. 24 năm. 
Câu 12. Cuộc ouận động Duy tân ở Trung Quốc được khởi xướng 
Đào năm nào? 

A. Năm 1840.  B.Năm 1851.  C. Năm 1898. D. Năm 1905. 

_ Câu 13. Cuộc uận động Duy tân ở Trung Quốc do ai khởi xướng? 

A. Từ Hi Thái Hậu 

B. Vua Quang Tự 

Ơ. Khang Hữu Vi-Lương Khải Siêu 

D. Tôn Trung Sơn 
Câu 14. Mục đích của cuộc uận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc 
tà gì? 

A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa. 

B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. 

Ơ. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Trung Quốc. 

D. Phục hồi triều đình phong kiến Mãn Thanh. 


59 


Câu 1ã. "Ngày 14-8-1900, Bắc Kinh thất thủ. Từ Hi Thái hậu, Vua 
Quang Tự cùng quân thần phải bỏ chạy khỏi kừùch dô. Quân đội 
các nước đế quốc đã tiến hành cuộc tàn sát, đốt phá, cướp bóc cực 
kì tàn bạo tại Thiên Tân uà Bắc Kinh". Đó là hệu quả của cuộc 
đấu tranh nào? 

A. Phong trào nông dân Thái Binh Thiên Quốc (1851-1864) 

Đ. Cuộc vận động Duy Tân (1898) 

€. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn (1900) 

D. Cách mạng Tân Hợi (1911) 
Câu 1€. Mặc dù thất bại, nhưng cuộc oận động Duy tân ở Trung 
Quốc (1898) có ý nghĩa gì? 

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc. 

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc. 

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển 

gay gắt. 

D.A + B đúng. 
Câu 17. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nổ ra ở uùng nào của Trung 
Quốc? 

A. Sơn Đông.  B. Sơn Tây. C. Nam kinh. DI. Bắc kinh. 
Câu 18. Mục tiêu đấu tranh của phong trèo Nghĩa Hòa đoàn ở 
Trung Quốc là: 

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc. 

C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự. 

D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc. : 
Câu 19. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình 
phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào? 

A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại. 

B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa Hò¿. đoàn. 

Œ. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc. 

D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa. 
Câu 20. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản 
Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai? 

A. Vua Quang Tự. B. Khang Hữu Vi. 

C. Tôn Trung Sơn. D. Lương Khải Siêu. 


60 


Câu 91. Trung Quốc Đông mình hội là tổ chức của giai cấp nào? 


A. Tư sản. B. Vô sản. 
€. Công nhân, nông nhân. D. Phong kiến. 
Câu 33. Học thuyết Tam dân do di khởi xướng? 
A. Khang Hữu Vi. B. Lương Khải Siêu. 
€. Tön Trung Sơn. D. Tưởng Giới Thạch. 


Câu 93. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung gì? 
A. "Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền". 
B. "Dân tộc độc lập, quân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc". 
€. "Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”. 
D. "Tự do đân chủ, cơm áo, hòa bình". 
Câu 94. Cương lĩnh của Đông mình hội là gì? 
A. Đánh đổ triểu đình phong kiến Mãn Thanh giành ruộng đất chc 
đân cày. 
B. Đánh đổ sự thống trị của các nước đế quốc giành độc lập. 
€. Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc 
thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất. 
D. Đánh đổ chế độ phong kiến và đánh đổ đế quốc. 
Câu 25. Ngày 10 - 10 - 1911, diễn ra sự biện gì ở Trung Quốc? 
A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại 
Tổng thống. 
B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. 
C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam. 
D. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ. 
Câu 96. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tên hợi (1911)? 
A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc. 
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa. 
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. 
D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. 
Câu 27. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng 
Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 
A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong 
kiến. 


B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến. 


61 


C. Không giải quyết được vấn để ruộng đất cho nông dân. 
D. Không giải quyết được vấn để mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc: 
địa nửa phong kiến. 
Câu 28. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trưng Quốc diễn ra sự kiện gì? 
A. Khởi nghĩa Vũ Xương. 
B. Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống. 
C. Hoàng đế Phổ Nghỉ từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. 
D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống. 
Câu 29. Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc 
chấm dứt? 
A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. 
B. Tôn Trung Sơn từ c!... Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế 
Khải. 
G. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại. 
D. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng. 
Câu 30. Nối niên đại ở cột A uới sự kiện ở cột B cho phù hợp. 


Cột B 

1. 1840-1842 A. Chiến tranh Trung-Nhật 

2. 1894-1895 B. Anh tiến hành ch;ến tranh thuốc phiện 
3. 1851-1864 C. Cuộc vận động Duy Tân 

4. 1898 D. Phong trào Thái Bình Thiên quốc 

5. Cuối thế kỉ 

XIX đầu thế kỉ | Ð. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn 

XX 

6. 8-1905 E. Khởi nghĩa ở Vũ Xương thắng lợi 

G. Trung Quốc Đồng minh hội thành lập Học thuyết 
Tam dân 
H. Viên Thế Khải làm Tổng thống thay Tôn Trung 
Sơn 

| 9. 2-1912 I. Trung Hoa dân quốc thành lập 


7. 10-10-1911 


8. 29-12-1911 


Nhằm. +1 k ) 


62 


Bài 11 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Câu 1. Hãy đánh dấu X oào ô L1 để thấy rõ lý do tì sao Đông Nam 
Á sớm trở thành dối tượng xâm lược của các nước phương Tôy? 

A. Các dân tộc có nền văn hóa rực rỡ. L] 

B. Có vị trí địa lý quan trọng. F] 

G. Giàu tài nguyên. ] 

D. Có nguồn nhân công rẻ mạt và có nguồn tiêu thụ lớn. F] 
Câu 2. Các nước thực dân phương Tây mở rộng uà hoàn thành 
diệc xâm lược các nước Đông Nam Á uào thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ XIX. B. Giữa thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX. D. Đầu thế kỉ XX. 
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XIN, thực dân nào đã hoàn thành uiệc 
xâm chiếm uà thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a? 


A. Thực dân Tây Ban Nha. B. Thực dân Bê Đào Nha. 
€. Thực dân Hà Lan. D. Thực dân Anh. 
Câu 4. Thuộc địa của Anh ở Đông Nơm Á là những nước nào? 
A. Mã Lai, Miến Điện. B. Việt Nam, Căm-pu-chia. 
€. In-đô-nê-xia, Mã Lai. D. Mã Lai, Lào. 


Câu ð. Ở Đông Nam Á, nước nào là thuộc địa của Hà Lan oà Bồ 
Đào Như? 

A. In-đô-nê-xia. B. Căm-pu-chia. 

C. Lào. D. Miến Điện. 
Câu 6. Tây Ban Nha đã thống trị nước nào ở Đông Nam Á ngay từ 
giữa thế kỉ XVI? 

A.Miến Điện. B. Mã Lai. €. Thái Lan. D. Phi-líp-pin. 
Câu 7. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp? 

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia. 

B. Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia. 

€. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai. 

D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-náy. 


63 


Câu 8. Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Amh 
uào thời gian nào? 
A. Cuối thế kỉ XIX. B. Đầu thế kỉ XX. 
Ơ. Cuối thế kỉ XVIII. D. Đầu thế kỉ XIX. 
Câu 9. Cuối thế kỉ XIN, thực dân Phép hoàn thành quá trình xâm 
lược các nước nào ở Đông Nam ÁP? 
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 
B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 
€. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po. 
Câu 10. Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành uùng 
tranh chấp của Anh uà Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông 
Nam Á giữ được nên độc lập tương đối uê chính trị? 
A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V. 
B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV. 
€. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa. 
D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của MI. 
Câu 11. Vì sao Thái Lan còn giữ đựơc hình thức độc lập? 
A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh. 
B. Thái Lan được Mi Giúp đỡ. 
€. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát 
triển. 
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu 
thuẫn giữa Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền. 
Câu 12. Nét nổi bật oê sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế 
kỉ XIN đầu thế kỉ XX là gì? 
A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới. 
B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản. 
Œ. Sự hình thành các tầng lớp xã hội mới, đó là quý tộc và tư sản mại 
bản. 
D. Sự đan xen tổn tại nhiều giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 
Câu 18. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền uới phong 
trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a? 
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập. 
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 


64 


C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-ne-xi-a thanh lập. 

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đơi. 
Câu 14. Chính sách thuộc địa cúa thực dân phương T^y ở Đông 
Nam Á có điểm chưng nào nổi bật? 

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. 

B. Tìm cách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa. 

G. Vơ vét, đàn áp, chia để trị. 

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính. 
Câu 1ã. Trước họa mất nước uùàù chính sách cai trị hà khắc của 
chính sách đô hộ, thúứi độ của nhân dân Đông Nam Á như thế 
nào? 

A. Nổi dậy khởi nghĩa. 

B. Thành lập các tổ chức yêu nước. 

Œ. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc. 

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang. 
Câu 16. Đảng cộng sản In-dô-nê-xia thành lập uào thời gian ' 3o? 

A. Tháng 5-1920. B. Tháng 5-1921. 

C. Tháng 5-1922. D. Tháng 5-1923. 
Câu 17. Mĩ gây chiến uới Tây Ban Nha, can thiệp sâu uào Phi-Híp- 
pỉn uào thời gian nào? 

A. Ngày 28 - 8 - 1896. B. Tháng 4 - 1898. 

C. Tháng 6 - 1898. D. Tháng 8 - 1898. 
Câu 18. Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết 
quả gì? 

A. Tây Ban Nha và Mi trao trả độc lập cho Phi-Ìip-pin. 

B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời. 

G. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của MI. 

D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Câu 19. Cam-pu-chia chính thức trở thùnh thuộc địa của Pháp từ 
năm nào? 

A. Năm 1863.  B. Năm 1864. CC. Năm 1884.  D. Năm 188ã. 
Câu 20. Ba nước Đông Dương là thuộc địa của nước nào? 

A. Tây Ban Nha. B. Bỏ Đào Nha. 

C. Pháp. D. Anh. 


65 


Câu 21. Ở Việt Nam, phong trào đấu tranÌ. giải phóng dán tộc 
diễn ra liên tục uà quyết liệt. Bên cạnh phc'. g trào Cần oương, lan 
sóng đấu tranh chống Pháp diễn ra ở khắp nơi, tiêu biểu là phong 
trào nông dân Yên Thế (1884 - 1913) đúng hcạy sai? 

A. Đúng B. Sai. 

Câu 22. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Xa-oan-na-khét (Lào) năm 
1901 do ai lãnh đạo? 

A.Nô-rôđôm. B.A-cha-xoa CC. Pu-cm-bô. D. Pha-ca-đuốc. 
Câu 33. Cuộc khởi nghĩa điển hình ở Ta-Keo (Cam-pu-chia) 1863 - 
1866 do di lãnh đạo? 

A.Nô-nô-đôm. B. A-cha-Xoe. CC. PucAm-bô. D. Pha-ca-đuốc. 
Câu 24. Ở Cam-pu-chia ai đã kí hiệp ước thừa nhận nên đô hộ 
Pháp? 

A.Nô-rôđôm. B A-cha-Xoa  C.Pu-côm-bô. D. Pha-ca-đuốc. 
Câu 2ã. Qua bu cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cam-pu-chia chống 
thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc bhởi nghĩa nào có sự phối 
hợp chiến đấu uới nhân dân Việt Nam? 


A. Khởi nghĩa Si-vô-tha. B. Khởi nghĩa A-cha-Xoa. 

€. Khởi nghĩa Pu-côm-bô. D. Khởi nghĩa A-cha-Xoa và Pu-côm-bô. 
Câu 26. Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào? 

A. Từ năm 1884. B. Từ năm 1885. 

C. Từ năm 1865. D. Từ năm 1893. 


Câu 27. Thực dân Phúp xâm chiếm Lào khi nào? 

A. Sau khi xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia. 

B. Sau khi đã hoàn thành việc bình định quân sự Việt Nam và Cam- 

pu-chia. 

€. Sau khi đặt chân đến Việt Nam, Cam-pu-chia. 

D. Sau khi xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á. 
Câu 28. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược 
của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩ do Ong Kẹo chỉ huy. 

B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam. 

C. Khởi nghĩa của Pa-chay. 

D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc. 


66 


Cáu 29. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương 
trong kháng chiến chống Pháp được thể hiện ở những diểm nào? 
A, A-cha-Xoa lập căn cứ chống Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt 
Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương. 
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân 
Trương Quyền. 
€. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan 
sang Việt Nam. 
D. Tất cả các ý trên 
Câu 30. Nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực 
dân xâm lược của nhân dân các nước Đông Nam Á? 
A. Kẻ thù xâm lược còn rất mạnh. 
B. Chính quyền phong kiến ở nhiều nước thỏa hiệp đầu hàng làm tay 
sai. 
C. Các cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo. 
D. Cả ba ý trên. 


Bài 12 
NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Cáu 1. Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc 
hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ 
trèn lĩnh 0uực rào? 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa. 

B. Kinh tế, chính trị, xã hội. 

C. Văn hóa, giáo dục, quân sự. 

D. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự. 
Cáu 2. Viết chữ đứng (Đ) hoặc sai (S) uào các câu dưới đây uê tình 
hình thực hiện cải cách ở Nhật Bản: 

A. Thống nhất tiền tệ. 

B. Xóa bỏ sự độc quyển ruộng đất của giai cấp phong kiến. 

C. Tăng cường phát triển kinh tế tư bản ở nông thôn. 

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá, câu cống. 


67 


Câu 3. Những chính sách nùo sau đây thể hiện sự tiến bộ tícle cực 
của những củi cách uê chính trị, xã hội? 
A. Chế độ nông nô được bãi bỏ. [1 
B. Đưa quý tộc hóa và đại tư sản lên cầm quyền. 
C. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. 
D. Chú trọng nội dung khoa học- kĩ thuật trong giảng dạy. 
Ð. Cử những học sinh ưu tú đi học ở phương Tây. L] 
., Câu 4. Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được túng cường 
trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản? 
A. Nội dung về khoa học và kĩ thuật. 
B. Nội dung về pháp luật. 
€. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
D. Nội dung về giáo lí của các tôn giáo. 
Câu õ. Vì sao Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây? 
A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt. 
B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển. 
C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ. 
D. Vì chính quyển phong kiến Nhật mạnh. 
Câu 6. Cuộc Duy Tân có tác dụng như thế nào đối uới nên bình tế, 
xã hội Nhật? 
A. Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa. 
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
_. Chế độ nông nô bị xóa bỏ. 
D.A + B đúng. 
Câu 7. Vì sơo nói cuộc Duy Tân của Minh Trị là cuộc cách nuạng 
tư sản? 
A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 
B. Lật đổ chế độ phong kiến. 
C. Chính quyền từ tay phong kiến chuyển sang tay quí tộc tư sản hóa. 
D. Xóa bỏ chế độ nông nô. 
Câu 8. Lí do nào là cơ bản nhất để nói cuộc cải cách Duy Tón của 
Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 
A. Xóa bỏ chế độ nông nô. 
B. Thiên Hoàng Minh Trị vẫn còn. 


68 


C. Liên minh quý tộc và tư sản nắm quyền. 

D. Nở đường cho nên kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 
Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cđi cách Duy Tân Minh 
Trẻ là gì? 

A. Nhật giữ vững được độc lập, chủ quyển và phát triển chủ nghĩa tư 

bắn. 

B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á. 

C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á. 

D. Sau cải cách nền chính trị-xã hội Nhật ổn định. 
Câu 10. Nhật chuyển sung giai đoạn đế quốc chủ nghĩa uào 
khoảng thời gian nào? 

A. Ciữa thế kỉ XVII. B. Cuối thế kỉ XVIII. 

€. Fầu thế kỉ XIX. D. Cuối thế kỉ XIX. 
Câu 1:. Những biểu hiện chủ yếu của uiệc Nhật Bản chuyển mạnh 
sơng giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? 

A. Fẩy mạnh công nghiệp hóa. 

B. Tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. 

C. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện và giữ vai trò to lớn. 

D. Cả ba ý trên. 
Câu 12. Trong 14 năm (từ 1900 đến 1914) tỉ lệ công nghiệp của 
Nhật trong nên kinh tế quốc dân tăng từ: 

A. 13% đến 42%.B. 19% đến 42%. 

C. 2)% đến 42%.D. 21% đến 42%. 
Câu 1i. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để uươn lên trong 
thế giei tư bản chủ nghĩa là gì? 

A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. Wở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. 

C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. 

D. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mớ rộng lãnh thổ. 
Câu 1¿. Trong thời gian nào, tỉ trọng công nghiệp trong nên kinh 
tế quố: dân ở Nhật Bản tăng từ 19% lên 42%? 

A. Tí năm 1868 đến năm 1898. 

B. Tï năm 1868 đến năm 1900. 

C. Tï năm 1900 đến năm 1914. ì 

D. T7 năm 1906 đến năm 1912. 


69 


Câu 1ã. Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyên Nhật Bản đã đán 
mạnh chính sách gỉ? 

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa. 

B. Đẩy mạnh chính sách đưa người giỏi sang học ở phương Tây. 

C. Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành tướng. ⁄ 


D.B +C đúng. 
Câu 16. Năm 1914, Nhật Bản dùng uũ lực để mở rộng khu uực ảnh 
hưởng của mình ở đâu? 

A. Triều Tiên. B. Trung Quốc. 

C. Đông Nam Á. D. Việt Nam. 


Câu 17. Năm 1914 oùng đất nào của Trung Quốc trở thành thuộc 
địa của Nhật? 

A. Bán đảo Liên Đông B. Đài loan. 

©. Sơn Đông. D. Cảng Lữ Thuận. 
Câu 18. Chiến tranh Nga-Nhột xảy ra uào năm nào? 

A. Năm 1904. B.Năm 1914. C.Năm 1924. D. Năm 1934. 
Câu 19. Chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) kết thúc uới sự thất 
bại của đế quốc Nga, đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 390. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đường lối ngoại giao của 
Nhật có gì nổi bật? 

A. Tìm mọi cách xóa bỏ những hiệp ước bất bình đẳng. 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao xâm lược, bành trướng. 

C. Tìm mọi cách áp đặt ách thống trị thực dân lên các nước láng giêng. 

D. Tất cả ý trên đúng. 
Câu 21. Sau chiến tranh Nga- Nhột, Nhật Bản bước lên địa uậ: 

A. Một đế quốc hùng mạnh ở Viễn Đông. 

B. Một đế quốc giàu mạnh ở Viễn Đông. 

C. Một cường quốc đế quốc ở Viễn Đông. 

D. Một nước tư bản phát triển mạnh. 
Câu 29. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì? 

A. Chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến. 

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

C. Chủ nghĩa đế quốc mang tính chất phát xít.. 

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân Phiệt. 


70 


Câu 23. Nguyên nhân của phong trào đấu tranh ở Nhật 0ào cuối 
thế bỉ XIX- dầu thế kỉ XX? 

A. Sự bóc lật nặng nề của chế độ tư bản. 

B. Tình trạng cực khổ của nhân dân lao động. 

Œ. Quần chúng nhân dân là động lực cách mạng nhưng sau cách mạng 

họ không được hưởng gì cả. 

D. A + B đúng. ậ 
Câu 24. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập uào năm 
nào? 


A. Năm 1900. B. Năm 1910. 
€. Năm 1901. D. Năm 1905. 
Câu 25. Hãy nối niên đụi ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp. 
Cột A Cột B 
1. 1-1868 A. Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa 


2. Cuối thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX 
. 1800-1914 


B. Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi. 


C. Tỉ lệ công nghiệp tăng từ 19% lên 42% 


4. 1904-1905 D. Nhật chiếm Sơn Đông Trung Quốc 

5. 1914 Ð. Chiến tranh Nga- Nhật 

6. 1898 E. Ca-tai-a-ma-Xen lãnh đạo nhân dân đường 
sắt bãi công. 

77. 1901 G. Có ð7 cuộc bãi cộng 

8. 1907 H. Đảng Xã hội dân chủ Nhật thành lập 


9. 1912 | I. Đấu tranh của công nhân tăng lên 398 cuộc 


10. 1917 K. Có 47 cuộc bãi công 


71 


CHƯƠNG IV 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Bài 13 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Câu 1. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh 
Uuực nào? 

A. Về vấn đề tranh chấp quyên lực. 

B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa. 

C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường. 

D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật. 
Câu 2. Đế quốc nào được mệnh danh là "con hổ đói đến bàn tiệc 
muộn"? 

A. Đế quốc Mi. B. Đế quốc Đức. 
` _Ơ, Đế quốc Nhật Bản. D. Đế quốc Anh. 
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến uiệc cúc nước đế quốc ráo riết 
chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? 

A. Sự phát triển không đều của ^hủ nghĩa tư bản các nước. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. 

€. Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau. 

D. Cả ba ý trên đúng. 
Câu 4. Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã 
dẫn đến hậu quả như thế nào? 

A. Làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. 

B. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về sự phân chia thuộc địa 

không đều nhau. 
C. Chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thế 
giới. 

D. Cả ba ý trên đúng. 
Câu õ. Khối Liên mình gồm những nước nào? 

A. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a. B. Đức, Nhật, Mỹ. 

C. Anh, Pháp, Nga. D. Đức, I-ta-li-a, Nhật 


72 


Câu 6. Khối Hiệp ước gồm những nước nào? 

A. Đức, I-ta-li-a, Nhật B. Anh, Pháp, Nga. 

C. Anh, Pháp, M. D. Đức. Nhật, Mi. 
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX đầu thế bỉ XX đã hình thành hai khối quân 
sự đối lập nhau đó là? 

A. Khối NATO và khối SEV. 

B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước. 

€. Khối SBATO và khối ASEAN. 

D. Khối các nước G7 và khối EU. 
Câu 8. Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914 - 1918)? 

A. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898). 

B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902). 

€. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). 

D. Do Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 

1914). 

Câu 9. Nguxên nhân cơ bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất là mêu thuẫn trước tiên giữa các đế quốc nào? 

A. Giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức. 

B. Giữa đế quốc Đức với đế quốc Áo - Hung. 

Ơ. Giữa đế quốc T-ta-li-a với đế quốc Anh, Pháp. 

D. Giữa đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức. 
Cau 10. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ uới sự biện nào? 

A. Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7-1914). 

B. Đức tuyên chiến với Nga (1-8-1914). 

€. Đức tuyên chiến với Pháp (3-8-1914). 

D. Anh tuyên chiến với Đức (4-8-1914). 
Càu 11. Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định 
danh bại nước nào một cách chớp nhoáng? 

A. Nước Nga.  B. Nước Bỉ. €C. Nước Pháp. D. Nước Anh. 
Câu 12. Nhờ đâu quân Pháp có điều biện phản công quân Đức cứu 
nguy cho Pa-ri? 

A. Quân Anh tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông. 

B. Quân Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông. 


73 


C. Quân Anh chặn đường biển không cho quân Đức tăng việm binh để 
chiếm Pa-ri. 
D. Quân đội Pháp dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân phản công 
quân Đức. 
Câu 13. Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới? 
A. Chiến tranh xây ra giữa nhiều nước đế quốc. 
B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh. 
C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia. 
D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai 
cấp tư sản. , 
Câu 14. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là? 
A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. 
B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa. 
C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa. 
D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa. 
Câu 15. Khi chiến tranh bùng nổ có một chính đảng biên quyết 
chống chiến tranh, đó là đảng nào? 
A. Đảng Xã hội Dân chủ Đức. 
B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. 
C. Đảng Quốc đại Ấn Độ. 
D. Đảng Xã hội Pháp. 
Câu 16. Từ năm 1916, chiến tranh đương diễn tiến thế nào? 
A. Uu thế thuộc về phe Liên minh. 
B. Uu thế thuộc về phe Hiệp ước. 
Ơ. Cả hai phe đang ở thế cầm cự. 
D. Đức đang làm chủ chiến trường. 
Câu 17. Từ mùa xuân 1917 chiến sự diễn ra chủ yếu ở đâu? 
A. Mặt trận Tây Âu. B. Mặt trận phía Đông. 
G. Mặt trận nước Đức. D. Mặt trận nước Pháp. 
Câu 18. Tháng 2 - 1917, Lê-nin oà Đảng Bôn-sê-oích ởờ Nga nêu 
khẩu hiệu gì? 
A. "Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng”. 
B. "Biến chiến tranh đế quốc thành cách mạng vô sản”. 
C. "Biấn chiến tranh đế quốc thành nôi chiến cách mạng”. 
D. "Biến chiến tranh đế quốc thà:u\ -niến tranh giải phóng dâm tộtc”. 


74 


Câu 19. Vào thời điểm nào Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ 
nhất? 

A. Khi chiến tranh bùng nổ (1914). 

B. Khi cả 2 phe đang ở thế cầm cự (1916). 

C. Phe hiệp ước đan;: thí; thẻ 277), 

D. Khi cách m.uš¿ bùng nổ ở Đức, Đức thất thế (11-1918). 
Câu 20. Khi chiến tranh đang diễn ra quyết liệt, sự kiện mở ra cho 
lịch sử nhân loại một bước ngoời, đó là sự kiện rào? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. 

B. Nước Nga Xô viết rút khỏi cuộc chiến tranh. 

C. Nga ký hòa ước Bơ-rét-li- tốp với Đức. 

D. Mi nhảy vào tham gia chiến tranh. 
Câu 21, Tháng 11 - 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga? 

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi. 

B. Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. Nga đánh bại cuộc tấn công của Đức trên lãnh thổ của mình. 

D. Nga Kí với Đức Hiệp ước Bơ-rét-Ìi-tốp. 
Câu 29. Ngày 03 - 10 - 1918 diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn cới nước 
Đức trong Chiến tranh chế giới thứ nhất? 

A. Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ. 

B. Các nước đồng minh của Đức đã đầu hàng. 

C. Một chính phủ mới cúa Đức được thành lập. 

D. Cuộc cách mạng ở Đức bùng nổ. 
Câu 23. Chính phủ mới của Đức đâu hàng không điêu biện uào 
thời gian nào? 

A. Ngày 10 tháng 11 năm 1918. 

B. Ngày 11 tháng 11 năm 1918. 

Œ. Ngày 12 tháng 11 năm 1918. 

D. Ngày 13 tháng 11 năm 1918. 
Câu 24. Kết cục cơ bản nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là 
gì? 

A. Phe liên minh thất bại. 

B. Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp mở rộng thêm thuộc địa. 

C. Các nước đế quốc suy yếu, nhân loại bị thiệt hại nặng nể, phong 

trào cách mạng thế giới lên cao. 
D. Mi giàu mạnh lên sau chiến tranh. 


„T5 


Câu 2ã. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc uào thời gian nào? 
A. Ngày 06 tháng 11 năm 1918. 
B. Ngày 01 tháng 11 năm 1918. 
C. Ngày 11 tháng 11 năm 1918. 
D. Ngày 15 tháng 11 năm 1918. 


Bài 14 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 


Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong lịch sử là cuộc cớtch 
mạng nào? 

A. Cách mạng tư sản Anh. 

B. Cách mạng tư sản Hà Lan. 

C. Cách mạng tư sản Pháp. 

D. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc MI. 
Câu 2. Sự biện nào kết thúc thời kì lịch sử thế giới cận đợi? 

A. Cách mạng tư sản Pháp. 

B. Cách mạng tháng Mười Nga. 

C. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 

D. Cách mạng tháng Hai ở Nga. 
Câu 3. Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu, Âu; cuộc cúich 
mạng nòo triệt để nhấ?? 

A. Cách mạng tư sản Hà Lan. B. Gách mạng tư sản Anh. 


C. Cách mạng tư sản Pháp. D. Cách mạng tư sản Đức. 
Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thuời 
gian nào? 


A. Từ nàm 1566 đến năm 1572. B. Từ năm 1567 đến năm 1572. 

C. Từ năm 1568 đến năm 1648. D. Từ năm 1566 đến năm 1648. 
Câu 5ð. Cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII diễn ra duiới 
hình thức nào? 

A. Một cuộc nội chiến. 

B. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. 


76 


G. Cuộc chiến tranh giải phóng đân tộc kết hợp với nội chiến. 

D. Một cuộc cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
Câu 6. Trong các thế kỉ XVII - XIX có khoảng bao nhiêu cuộc khởi 
nghĩa của nô lệ da đen ở Bắc Mĩ? 

A. 300 cuộc khởi nghĩa. B. 250 cuộc khởi nghĩa. 

Ơ. 100 cuộc khởi nghĩa. D. 150 cuộc khởi nghĩa. 
Câu 7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mĩ giống uới cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào? 

A. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

B. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở 

đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

G. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. 

D. Đầu có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến. 
Câu 8. Nên Cộng hòa thứ nhất ở Pháp được thành lập uà tôn tại 
trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1789 đến năm 1792. 

B. Từ năm 1792 đến năm 1798. 

C. Từ năm 1793 đến năm 1799. 

D. Từ năm 1792 đến năm 1799. 
Câu 9. "Như một cây chổi khổng lô quêt sạch mọi rác rưởi ở châu 
Âu". Câu nói đó gắn uới cuộc cách mạng tứ sản nào thời cận đợi? 

A. Cách mạng tư sản Hà Lan. 

B. Cách mạng tư sản Anh. 

C. Cách mạng tư sản Pháp. 

D. Tất cả các cuộc cách mạng trên. 
Câu 10. Điểm chung giống nhau uê lực lượng cách mạng của cách 
mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh 0uà cách mạng tư sản 
Pháp là: 

A. Tư sản và quý tộc mới. 

B, Quần chúng nhân dân. 

C. Tư sản và công nhân. 

Ð. Tư sản, quý tộc mới, công nhân và nông dân. 
Câu I1. Cách mạng tư sản Pháp từ khi bùng nổ đến khi đạt đỉnh 
cao trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1789 đến năm 1793. 

B. Từ năm 1789 đến năm 1792. 


Tĩ 


C. Từ năm 1789 đến năm 1795. 

D. Từ năm 1789 đến năm 1794. 

Câu 12. Cách mạng công nghiệp ở Anh uà quá trình công nghiệp 
hóa ở châu Âu diễn ra ào thời gian nào? 

A. Thế kỉ XVII. B. Thế kỉ XVII. 

C. Thế ki XIX. D. Thế kỉ XX. 

Câu 13. Hệ quỏ xõ hội của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, 
Pháp, Đức cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? 

A. Giai cấp tư sản hình thành và ngày càng có thế lực trong xã hội. 

B. Chú nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc. 

C. Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp đối lập nhau - giai cấp tư 

sản và giai cấp vô sản. 

D. Xã hội phân hóa giàu nghèo rõ nét. 

Câu 14. Cuối thế kỉ XIX đâu thế kì XX, tình hình các nước tư bản 
chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào? 

A. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt. 

B. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về 

chính trị. 

C. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chu nghĩa. 

D. Các nước Âu - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế. 
Câu 15. Vào giữa thế kỉ XIX, nước nào được mệnh danh là "con: hổ 
đói đến bàn tiệc muộn". 

A. Nước Anh. B.NướcPháp CC. Nước MI. D. Nước Đức. 

Câu 16. Cuối thế kỉ XIX đâu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc mước 
nào được gọi là chủ nghĩa đế quốc cho uay lãi? 

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước MI. 

Câu 17. Vì sao trong lòng shể độ tư bản chủ nghĩa uẫn chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn? 

A. Chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuuất, 

thay thế hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc lột khác. 

B. Chế độ tư bản chủ nghĩa là một bước thụt lùi so với chế độ phiong 

kiến. 

C. Chế độ tư bản chủ nghĩa là bước đầu của chủ nghĩa đế quốc, gây 

chiến tranh xâm lược các nước thuộc địa. 

D. Tất cả các lý do trên. 


78 


Câu 18. Mâu thuân cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là gì? 

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến. 

1H. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp nông dân. 

. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. 

I). Tất cá các mâu thuẫn trên. 
Câu 19. "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu !", đó là 
khấu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào ở nửa đầu thế kỉ 
XIX? 

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước MI. 
Câu 20. Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhôn nước 
Đức nửa đầu thế kỉ XIX là phong trào nào? 

A,. Phong trào Li-ông. B. Phong trào Hiến chương. 

Ơ. Phong trào Sơ-lê-din. D. Tất cả các phong trào đó. 
Câu 21. "Vô sản tất cả cúc nước đoàn kết lợi; đó là chủ trương của: 

A. Quốc tế thứ nhất. 

B. Quốc tế thứ hai. 

C. Mác và Ăng-ghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

I. Quốc tế thứ ba. 
Câu 29. Một cuộc tấn công "chọc trời" của giai cấp uô sản diễn ra 
uào ngày 18 - 3 - 1871, đó là sự biện nào? 

A. Phong trào Hiến chương ở Anh. 

B. Phong trào Sơ-lê-din ở Đức. 

C. Phong trào Li-ông ở Pháp. 

ID. Công xã Pa-ri (Pháp). 
Câu 33. "Ngày chủ nhật đẫm máu" gắn uới sự biện lịch nước nào 
đầu thế kỉ XX? 

A. Cách mạng Đức. 

B. Cách mạng Nga. 

Ơ. Công xã Pa-ri (Pháp). 

D. Phong trào đấu tranh của công nhân Anh. 
Câu 24. Vì sao cuối thế kì XIX đầu thế ki XX, Nhật Bản thoát khỏi 
số phận một nước thuộc địa của phương Tây? 

A. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. 

B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến. 

€. Nhờ cuộc cải cách Minh trị. 

D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á. 


79 


Câu 95. Số phận chung của Ấn Độ uà Trung Quốc giữa thế kỉ XIX 
là gì? 

A. Bị thực dân Pháp xâm lược. 

B. Bị thực dân Anh xâm lược. 

€. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ. 

D. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính. 
Câu 26. Nước nào ở Đông Nam Á không bị rơi ào tình trạng 
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây uùào cuối thế kỉ XIN 
đầu thế kỉ XX? 

A. In-đô-nê-xi-a. B. Phi-líp-pin. 

G. Thái Lan. D. Mã Lai. 


80 


LỊCH SỬ THẾ BGIÚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ na¡n 1917 đến năm 1945) 


CHƯƠNG I 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở LIÊN XÔ (1921-1941) 
Bài 1ã 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) 


Câu 1. Đầu thế kì XX, đứng đâu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở 


Ngư là ai? 
A. Nga hoàng Ni-cô-lai I. B. Nga hoàng Ni-cô-lai II. 
C. Nga hoàng Ni-cô-lai III. D. Nga hoàng đại đế. 


Câu 2. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 
1918) đã đẩy nước Nga uào tình trạng: 
A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế. 
B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng. 
C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội. 
D. Bị các nước đế quốc thôn tính. 
Câu 3. Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ? 
A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu 
về kinh tế 
B. Hậu quả của cuộc chiến tranh (1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân 
dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt. 
C. Chính phú Nga Hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị. 
D. Tất cả các ý trên. 
Câu 4. Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gứnh chịu do chiến 
tranh đế quốc 1914 để lại là gì? 
A. Kinh tế suy sụp. 
B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định. 


81 


€. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực. 

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt. 
Câu 5: Vì sao nhân dân chún ghét Nga hoàùi.£? 

A. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ. 

B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quôc. 

G. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất ca2. 

D. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội. 
Câu 6. Đâu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế mhư thế 
nào? 

A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bả chế độ Nga hoàng. 

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga. 

C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụn đổ. 

D. Kinh tế bị khủng hoảng trắm trọng. 
Câu 7. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng 
hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ uà trao toàn bộ ruộng 
đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào? 

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát. 

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. 

C. Quốc tế thứ nhất. , 

D. Quốc tế thứ bai. 
Câu 8. Lực lượng tham gia cách mạng thúng Haơi-1917 ở Nga lò: 

A. Phụ nữ, nông dân 

B. Phụ nữ, côrg nhân, binh lính. 

C. Phụ nữ, công nhân, nông dân. 

D. Công nhân, nông dân. 
Câu 9. Ngày 23 - 2 - 1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Nga? 

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố. 

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. 

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grá t. 

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị. 
Câu 10. Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh 
øì? 

A. Đấu tranh chính trị. 

B. Biểu tình thị uy. 


82 


G. Tổng bãi công chính trị chuyên thành khai sự na: vũ trang. 
D. Đấu tranh vũ trang. 
Câu II. Giai cấp tư sản Nga thanh lập Chính phú lâm thời ào 
thời gian nào? 
A. Tháng 2 năm 1917. B. Tháng 3 năm: 1917. 
€. Tháng 4 năm 1917. D. Tháng 6 năm 1917. 
Câu 19. Cách mạng thúng Hai năm 1917 ở Ngú đã giải quyết được 
nhiệm uụ chính gì? 
A. Đưa nước Nga thoát khói cuộc chiến tranh đế quốc. 
B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản. 
€. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân. 
D. Lật đổ chế độ Nga hoàng. 
Câu 13. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai-1917 là gì? 
A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng. 
B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chê. 
C. Chính quyền Xô viết được thành lập. 
D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập. 
Câu 14. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì 
nổi bật? 
A. Hai chính quyền song song tồn tại. 
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 
C. Chính quyên Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 
Câu 1ð. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyên song 
song tôn tại ở Nga, đó là chính quyền nào? 
A. Chính phủ lâm thời cúa giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp 
vô sản. 
B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông 
của giai cấp vô sản. 
C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế 
của Nga hoàng. 
D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ đân chủ vô sản. 
Câu 16. Tính chết của cuộc cách mạng tháng Hai 1917 là gì? 
A. Cách mạng tư sản. 
B. Cách mạng vô sản. 


83 


C. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 17. Sau cách mạng tháng Hai 1917, các Xô uiết được thành 
lập, các Xô uiết đại biểu cho di? 

A. Công nhân, binh lính. B. Công nhân, nông dân, binh lính. 

C. Công nhân, nông dân. D. Nông dân, binh lính. 

Câu 18. Lê nắn từ Phân Lan trở uê Pê-tơ-rô-grát uào thời gian nào? 

A. Ngày 07 tháng 10 năm1917.  B. Ngày 10 tháng 10 năm 1917. 

C. Ngày 24 tháng 10 năm1917._ D. Ngày 25 tháng10 năm 1917. 

Câu 19. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là một cuộc cách 
mạng gì? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản. 

B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

C. Cách mạng giải phóng dân tộc. 

D. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 
Câu 20. Để chuyển toàn bộ chính quyên uê tay các Xô uiết, tromg 
tứm tháng đâu (từ tháng 2 đến thúng 9) Lê-nin oà Đảng Bôn-sê- 
oích chủ trương đấu tranh bằng phương pháp: 

A. Đấu tranh hòa bình. 

B. Đấu tranh bạo lực. 

C. Đấu tranh vũ trang. 

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

Câu 21. Trải qua tám tháng đâu đấu tranh, mục tiêu của Lê-nšn 
uờ Đảng Bôn-sê-uích là gì? 

A. Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. 

B. Chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư 

sản. 

D. Tất cả các mục tiêu trên. 

Câu 22. Ngày 7 - 10 - 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga? 

A. Lâ-nin thông qua Luận cương tháng mười. 

B. Lê-nin bí mật từ Pê-rơ-rô-grát về Mat-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách 

mạng. 

Œ. Quân khởi nghĩa tấn công vào cung điện Mùa Đông. 

D. Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách 

mạng. 


84 


Câu 93. Đêm 24-10-1917 Lê nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại 
đâu? 

A. Cung điện Mùa Đông. B. Điện Xmô-nưi. 

€. Điện Crem-li. D. Thành phố Pê-tơ-rô-grát. 

Câu 24. Cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát giành được thắng lợi uào 
thời gian nào? 

A. Ngày 7 tháng 10 năm 1917 B. Ngày 20 tháng 10 năm 1917 

€. Ngày 24 tháng 10 năm 1917 D. Ngày 25 tháng 10 năm 1917 
Câu 25. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, Chính quyên Xô viết 
được thành lập ở đâu? 

A. Xta-lin-grát. B. Mát-xcơ-va. 

G. Điện Xmô-nưi. D. Toàn nước Nga. 

Câu 26. Đêm 24-10-1917 quân khởi nghĩa đã đánh chiếm ở đâu? 
A. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát. 
B. Quân khởi nghĩa đã chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát, bao vây Cung điện 
Mùa Đông. 

Œ. Quân khởi nghĩa bao vây Cung điện Mùa Đông. 

D. Quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông. 

Câu 27. Kết quả lớn nhất của cuộc tấn công uào Cưng điện Mùa 
Đông đêm 25-10-1917 là gì? 

A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt. 

B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm. 

Œ. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt. 

D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát. 

Câu: 28. Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, nhiệm 0uụ hàng 
đầu của chính quyên Xô uiết là gì? 

A. Đập tan bộ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, xây 

dựng bộ máy Nhà nước mới. 

l. Đập tan chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. 

Œ. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

D. Đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết. 
Câu: 29. Đại hội Xô uiết toàn Nga lần thứ nhất khai mạc ào thời 
giam nào? Ở đâu? 

4A. Khai mạc vào đêm 26 - 10 - 1917. Tại Pê-tơ-rô-grát. 

18. Khai mạc vào đêm 2õ - 10 - 1917. Tại Mát-xcơ-va. 


8ð 


C. Khai mạc vào đêm 2ð - 10 - 1917. Tại điện Xmô-nưi. 

D. Khai mạc vào đêm 24 - 10 - 1917. Tại Mát-xcơ-va. 

Câu 30. Đại hội Xô uiết toàn Nga lần thứ hai thông qua những sốïc 
lệnh nào? ` 

A. Sắc lệnh hòa bình. 

B. Sắc lệnh ruộng đất. 

C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất. 

D. Sắc lệnh xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội. 

Câu 31. Để rút khỏi chiến tranh, Hòa ước Bơ- rét-li-tốp (3-1918) 
Nga kí uới nước nào? 

A. Nga kí với Anh. B. Nga kí với Đức 

€C. Nga kí với Pháp. D. Nga kí với MI. 

Câu 32. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô uiết từ năm 1918 đếm 
năm 1920 là gì? 

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá. 

B. Chính quyển Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ. 

C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn 

công vũ trang vào nước Nga. 

D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng. 
Câu 33. Cuối năm 1918, quân đội bao nhiêu nước đế quốc bao uây 
tấn công Nhà nước Xô uiết trẻ tuổi? 

A. Quân đội 12 nước. B. Quân đội 18 nước. 

C. Quân đội 14 nước. h D. Quân đội 1ð nước. 

Câu 34. Nước Nga Xô viết chống thù trong giặc ngoài trong rrhững 
điêu kiện uô cùng khó khăn, gian khổ, để cứu uãn tình thế đó, 
chính phủ Xô uiết đã thực hiện chính sách gì? 

A. Cộng sản thời chiến. 

B. Quốc hữu hóa toàn bộ các xí nghiệp của tư bản. 

C. Lấy ruộng đất của địa chủ giao cho nông dân. 

D. Nhà nước nắm độc quyền quản lí và phân phối lương thực. 

Câu 35. "Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga 
chiếu sáng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hòng triệu người 
bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất...". Câu nói đó của ai? 

A. Lê-nin. B. Hồ Chí Minh. 

€. Xta-lin. D. Mao Trạch Đông. 


86 


Câu 
gì? 
A 


= 
“ 


D. 


Câu 
sau 


A. 


B. 


II 


Câu 


36. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là 


. Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng trăm 
con người, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. 

. Làm thay đổi thế giới- một chế độ mới, một nhà nước mới xã hội 
chủ nghĩa ra đời. 

. Để lại nhiều bài học quý báu cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị 
áp bức trên thế giới. 

Cả ba ý trên. 

37: Ghỉ đúng (Đ) hoặc sươi (S) uào ô trống ( Jđặt trước các câu 

đây: 

[] Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với 

nước Nga và thế giới. 

[] Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên 

giành được thắng lợi. 

.L] Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra cho giai cấp công nhân 

quốc tế kẻ thù chính, trước mắt để đấu tranh đi đến thắng lợi. 

.L] Cách mạng tháng Mười Nga đã chọc thủng một mắt xích ở khâu 

yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. 

.L] Cách mạng tháng Mười Nga mở ra con đường giải phóng cho 

công nhân và nhân dân lao động ở Âu - Mi. 


Bài 16 
ÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 ~ 1941) 


1. Nước Nga Xô uiết bước uào thời kì hòa bình, xây dựng đất 


nước từ rưăm nào? 


A 
Câu 


. Năm 1920.  B.`Năm 1921. C. Năm 1922. I. Năm 1924. 
2. Nước Nghù Xô uiết đã từng trải qua bao nhiêu năm chiến 


tranh đế quốc uà nội chiến? 
A. Bốn năm chiến tranh đế quốc và ba năm nội chiến. 


B 
C 
D 


. Năm năm chiến tranh đế quốc và ba năm nội chiến. 
. Bốn năm chiến tranh đế quốc và hai năm nội chiến. 
. Ba năm chiến tranh đế quốc và bốn năm nội chiến. 


87 


Câu 3. Viết uào chỗ trống những từ thích hợp để thấy những khó ' 
khăn của nước Nga khi bắt đầu xây dựng chủ nghĩã xố hội? 


Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ bằng.......... tARssue sản lượng 
công nghiệp chỉ........ (b....... nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói 
trầm trọng.......... (..e¿ chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 


Câu 4. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực 
hiện “Chính sách khinh tế mới” uào năm 1921? 
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế. 
B. Sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút. 
G. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói. 
D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng. 
Câu 5. Nội dung chủ yếu của “ Chính sách khinh tế mới” uê nôïtg 
nghiệp là gì? 
A. Trưng thu lương thực thừa. 
B. Bãi bỏ trưng thu lương thực. 
C. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay bằng chế độ thư 
thuế lương thực. 
‹à __D, Thực hiện chế độ-thu thuế các sản phẩm sản xuất nông nghiệp. 
Câu 6. Trong "Chính sách kinh tế mới" đã "È thế chế độ trưng 
thu lương thực thừa bằng: 
A. Thuế lương thực nộp bằng tiền. 
B. Thuế lương thực nộp bằng công lao động. 
G. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. 
k .D. Thuế lương thực nộp hàng tháng. 
Cau 7. Từ uiệc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sẵn 
trong "Chính sách cộng sản thời chiến", đến khi thực hiện "Chính 
sách bình tế mới" được thay đổi như thế nào? 
A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản. 
B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loiại 
nhỏ (đưới 20 công nhân). 
C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp 
trong nước. 
D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý. 


88 


Câu 8. “Chính sách kinh tế mới” ở Nga được bắt đâu từ ngành nào? 

A. Đông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp D. Nông nghiệp 
Câu 9. Nội dung của “Chính sách bính tế mới” uê công nghiệp là 
gì? 

A. Quốc hữu hóa những xí nghiệp tư nhân. 

B. Cho phép tư nhân được mở những xí nghiệp nhỏ. 

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh. 

D. Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ. 
Câu 10. Những biện pháp của “Chính sách bình tế mới” nhằm 
thực hiện điều quan trọng nhất đối uới nước Nga lúc này là gì? 

A. Ổn định đời sống nhân dân. 

B. Vượt qua những khó khăn sau chiến tranh. 

C. Đẩy mạnh sản xuất, phát triển, lưu thông hàng hóa. 

D. Giải quyết hậu quả chiến tranh. 
Câu 11. Tác động của “Chính sách hình tế mới” đốt uới nước Nga 
là gì? 

A. Các ngành kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng. 

B. Đời sống nhân dân được cải thiện. 

€. Sản lượng nông-công nghiệp (1925) đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 19. Nước Ngư hoàn thành công cuộc bhôi phục bình tế uờo 
thời gian nào? 

A. Năm 1925, B.Nàm 1926. C.Năm 1927. D.Năm 1928. 
Câu 13. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô uiết (gọi tắt là 
Liên Xô) thành lập uào thời gian nào? 

A. Tháng 12 năm 1921. B. Tháng 12 năm 1922. 

C. Tháng 12 năm 1923. D. Tháng 12 năm 1924. 
Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô uiết được thành 
lập trên cơ sở tự nguyện của mấy nước cộng hòa? 

A. Trên cơ sở tự nguyện 4 nước cộng hoà. 

B Trên cơ sở tự nguyện 5 nước cộng hoà. 

€ Trên cơ sở tự nguyện 6 nước cộng hoà. 

D. Trên cơ sở tự nguyện 7 nước cộng hoà. 


89 


Câu 15. Bốn nước đâu tiên trong Liên bang cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô viết là: 

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-đơ. 

B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắc-xtan và Ngoại Cap-ca-dơ. 

C. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a; và Lít va. 

D. Nga, U-crai-na, Lít-va, Bê-la-rút-xi-a. 
Câu 16. Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia nhập Liên 
Xô oà nâng tổng số lên bao nhiêu nước? 

A. Có thêm 10 nước, nâng tổng số lên 14 nước. 

B. Có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước. 

Œ. Có thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước. 

D. Có thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước. 
Câu 17. Kế hoạch 5 năm lân thứ nhất ở Liên Xô được tiến hành 
trong bhoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1926 đến năm 1930.  B. Từ năm 1927 đến năm 1931. 

C. Từ năm 1928 đến năm 1932.  D. Từ năm 1933 đến năm 1987. 
Câu 18. Nhiệm oụ cơ bản của bế hoạch ð năm lân thứ nhất ở Liên 
Xô trong lĩnh uực nông nghiệp là gì? 

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. 

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiện. 

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp. 

D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 
Câu 19. Nhiệm 0uụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1341 ) là gì? 

A. Khôi phục và phát triển kinh tế. 

B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

C. Cải tạo nên nông nghiệp lạc hậu. 

D. Phát triển văn hóa giáo dục. 
Câu 90. Điểm giống nhau vê thời gian trong kế hoạch ð năm lần 
thứ nhất oà lần thứ hai ở Liên Xô là: 

A. Đều thực hiện trong 5 năm. 

B. Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. 

C. Đều hoàn thành trước thời hạn 6 tháng. 

D. Đầu hoàn thành trước thời han 9 tháng. 


9a 


Cứu 21. Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm của càng nghiệp hóa xã 
hội chú nghĩa uới mục tiêu: 

A. Ulu tiền phát triển công nghiệp nặng. 

B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo : ¡: 

C. Xây cựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hỏi 

D. Làm :ơ sở để cải tạo nên công nghiệp. 
Cáu 22. Việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô theo đường lối tu tiên phát triển: 

A. Nông nghiệp và thủy sản. B. Công nghiệp 

€. Công nghiệp nặng. D. Công nghiệp nhẹ. 
Câu 33. Tụi sao Liên Xô phải tu tiên phát triển công nghiệp nặng? 

A. Đây là bước khởi đầu của công nghiệp hóa. 

B. Thúc lẩy công nghiệp nhẹ, công nghiệp và củng cố quốc phòng. 

G. Để hề trợ cho tất cả các ngành kinh tế. 

D. Để trang bị máy móc cho tất cả các ngành. 
Câu 24. Kẽ hoạch 5 năm lần thứ hai của Liền Xô được thực biện trong 


thời gian nào? 
A. Từ năm 1932 đến 1936. B. Từ năm 1933 đếa 1937. 
Ơ. Từ năm 1984 đến 1938. D. Từ năm 1935 đấna 1932. 


Câu 2ã. Điền uào chỗ trống những từ thích hợp nhất để thấy được 
thành tựu của Liên Xô đã đạt được trong thời kỳ đầu xây dựng 
chủ rughĩa xã hội (1925 - 1936 )? 

Đến nàn. 1936, tính theo sản lượng công nghiệp, Liên Xò ........(a)........ và 
đứng .........(b).......... công cuộc tập thể hóa .............. (c)........... hoàn thành 
tiMsgzsve goi (đ)........... đã xây đựng được một nền nông nghiệp tập thể háa, cơ 
giới hóa và có quy mô sản xuất lớn. 

Câu 26. Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của kiên Xô so uới 
thế giới xêp hàng thứ mấy? 

A. Xếp thứ nhất. B. Xếp thứ nhì. 

Ở. Xếp thứ ba. D. Xếp thứ tư. 

Câu 27. Hãy điền chữ đúng (Đ), hoặc sai (S) ào các câu sau đây: 
A. Còng aghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới. 

B. Nông nghiệp được tập thể hóa, cơ giới hóa. 

Ơ. Văn hóa giáo dục thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục THCS 
cho tâ: cả mọi người. 


œ 


D. Vẻ xã hội, giai cấp bóc lột bị xóa bỏ. 


91 


Câu 28. Liên Xô bước uào thời bì chiến tranh chống Phát xít Đức 
ào thời gian rào? 

A. Tháng 5 năm1942. B. Tháng 5 năm 1941. 

C. Tháng 6 năm 1941. D. Tháng 6 năm 1942. 
Câu 29. Vì sưo Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng 
đất nước ào năm 1941? 

A. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. 

B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. 

C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô. 

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước 
Câu 30. Nối niên đại ở cột A sao cho phù hợp với sự kiện ở cột B. 


[_ GA - |_ CộtB 

1. 8-1921 | A. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành 
lập 

2. 12-1922 B. Nâng tổng số 15 nước gia nhập Liên xô 
3. 1940 C. Đảng (B) thực hiện chính sách kinh tế mới ] 
4.1926-1929 | D. Kế hoạch 5 năm lần thứ hai ] 
ð. 1928-1932 | Ð.Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
6. 1933-1937 | E. Tiến hành công nghiệp hóa ] 
7. 1986 G. Đức tấn công Liên Xô 
8. 6-1941 H. Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu 


92 


CHƯƠNG II 
CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 


Bài 17 
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Câu 1. Sưu Chiến tranh thế giới thứ nhất, do hậu quả của chiến 
tranh bản đồ chính trị của châu Âu đã thay đổi như thế nào? 

A. Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, Ba Lan. 

B. Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan. Tiệp Khắc, Nam Tư, 

Phần Lan. 

€. Xuất hiện một số quốc gia mới: Ba lan, Tiệp khắc, Phần lan. 

D. Xuất hiện một số quốc gia mới: Tiệp Khắc, Nam Tư, Hung-ga-ri. 
Câu 9. Trong những năm 1918 - 1923, phần lớn cúc nước tư bản 
chủ nghĩa tình hình kinh tế như thế nào? 

A. Ổn định và phát triển. 

B. Tương đối ổn định. 

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. , 

Câu 3. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã để lại hậu 
quả nghiêm trọng gì đối uới các nước tư bản châu Âu? 

A. Xuất hiện một số quốc gia mới. 

B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế. 

Ơ. Sự khủng hoảng về chính trị. 

D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ. 

Câu 4. Sự khủng hoảng uê chính trị của các nước tư bản chủ 
nghĩa trong những năm 1918 - 1923 biểu hiện như thế nào? 

A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ Châu Âu cũng như nhiều 

nước thuộc địa và phụ thuộc. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt. 

C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhan chống chủ nghĩa tư bản ngày 

càng quyết liệt. 

D. Tất cả các biểu hiện trên. 


93 


Câu ð. Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng! cœo vê 
kinh tế trong thời bì nào? 
A. Những năm 1918 - 1923 B. Những năm 1924 - 1929 
C. Những năm 1929 - 1933 D. Những năm 1918 - 1929 
Câu 6. Năm 1924, là thời bì hoàng bừm nhất của nước nào? 
A. Nước Anh. B. Nước Pháp. CC. Nước MI. D. Nước Nhật. 
Câu 7. Tuy là nước thắng trận nhưng Pháp bị tổn thất mặng nê, 
tổng số thiệt hại uật chất lên tới? 
A. 200 tỉ phrăng. B. 150 tỉ phrăng. 
G. 250 tỉ phrăng. D. 220 tỉ phrăng. 
Câu 8. Nước Đức bại trận uới những thất bại to lớn như thế rào?' 
A. 1,7 triệu người chết. 
B. Mất toàn bộ thuộc địa, phải cắt 1⁄8 lãnh thổ của mình cho các nước 
thắng trận. 
€. Phải trả những khoản tiền bồi thường chiến tranh rất lớn. 
D. Tất cả các ý trên đúng. 
Câu 9. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy cao tròo cách 
mạng 1918 - 1930 ở châu Âu bùng nổ: 
A. Do hậu quá của chiến tranh làm nền kinh tế các nước châu Âuu suy 
SỤP. 
B. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 
Œ. Để phục hồi, phát triển kinh tế giai cấp thống trị tăng cườngg bóc 
lột, đời sống nhân dân cực khổ. 
D.A + B đúng. 
Câu 10. Vì sao, trong những năm 1918 - 1923 phong trào cách 
mạng đã bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu? 
A. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
B. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân trở nên 
gay gắt. 
G. Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 
D. Câu A và C đúng. 
Câu 11. Vì sœo giai đoạn 1994 - 1929 các nước tư bán châu Âu ổn 
định được uê chính trị? 
A. Các chính quyển tư sản củng cố được nền thống trị của mình. 
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng. 


94 


Ơ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. 
1]. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa. 
Câu 12. Vì sao trong thời kì 1918 - 1993, cách mụng diễn ra mạnh 
mẽ ở Đức? 
A. Đức là nước bại trận, phái bồi thường chiến trai.|lị và niất hết thuộc 
địa. 
1. Đức chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh hưu cá khủng hoảng và 
màu thuẫn xã hội càng sâu sắc. 
©. Tac động của cách mạng tháng Mười Nga 1917. 
D.B+C đúng. 
Câu 13. Kết quả lớn nhất của Cách mạng tháng 11- 1918 ở Đức là 


A. Chế độ quân chủ bị lật đổ, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản. 

l. Các xô viết đại biểu công nhân, binh lính được thành lập. 

Ơ. Thành quả của cách mạng rơi vào tay giai cấp tư san. 

D. Qiần chúng được tập dượt trong đấu tranh. 
Câu 14. Kết quỏ lớn nhất của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở 
châu Âu đó là: 

A. Sụ trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước. 

B. T:n công mạnh mẽ vào chính quyển thống trị ở các nước. 

G. S\ ra đời của các Đảng cộng sản ở mỗi nước. 

D. L¿‡ đổ chế độ quân chủ tổn tại ở mỗi nước. 
Câu !ã. Năm 1920 có những Đảng Cộng sản nào dược thành lập? 

A. Đ:ng Cộng sản Pháp và Đức. 

B. Đ:ng Cộng sản Anh và Đức. 

G. Đ:ng Cộng sản Anh và pháp. 

D. ĐÐ:ng Cộng sản Nga và Pháp. 
Câu 16 Hoàn cảnh cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế 
cộng sửt? . B 

A. C:o trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự 

thình lập các Đảng Cộng sản ở nhiều nước. 

B. (CHnh quyển tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng. 

€. Niững hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

D. tQiốc tế thứ hai đã giải tán. 


95 


Câu 17. Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản tổ chức 0uào sgày 
tháng năm nào? Tại đâu? 
A. Ngày 2 tháng 3 năm1919 tại Pa-ri. 
B. Ngày 3 tháng 2 năm 1919 tại Mát-xcơ-va. 
€C. Ngày 2 tháng 3 năm 1919 tại Mát-xcơ-va. 
D. Ngày 2 tháng 3 năm 1919 tại Luân Đôn. 
Câu 18. Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng ruào? 
A. Giai cấp công nhân thế giới. 
B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới. 
C. Khối liên mình công — nông tất cả các nước. 
D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 
Câu 19. Linh hôn của Quốc tế Cộng sản là di? 
A. Các Mác. B.Ăng-ghen. C. Lê-nin. D. Xta-lin. 
Câu 20. Quốc tế cộng sản tôn tại trong khoảng thời gian nào? 
A. Từ năm 1919 đến năm 1941. B. Từ năm 1919 đển năm1942.. 
C. Từ năm 1919 đến năm 1943. D. Từ năm 1919 đến năm1944.. 
Câu 21. Trong thời gian tôn tại, Quốc tế Cộng sản tiến hàn.h bao 
nhiêu lần đại hội? 


A. Năm lần đại hội B. Sáu lần đại hội 
G. Báy lần đại hội D. Tám lần đại hội 
Câu 22. Đại hội lần thứ hai của Quốc tế Cộng sản uào năm nào? 
A. Năm 1920 B. Năm 1921 
Œ. Năm 1925 D. Năm 1930 


Câu 23. Tợi Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sửn đã thôngg qua 
uấn đê gì quan trọng? 

A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản.. 

B. Luận cương về vấn để dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo. 

C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở"các nước. 

D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc. 
Câu 24. Luận cương của Lê - nin uê uấn đê dân tộc uà thuộc dịa 
được thông qua Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản? 

A. Đại hội lần thứ nhất. B. Đại hội lần thứ hai. 

C. Đại hội lần thứ ba. D. Đại hội lần thứ bảy. 


96 


Câu 25. Trước biến đổi như thế nào của tình hình thế giới Quốc tế 
Cộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII? 

A. QCuộc khúng hoảng kinh tế thế giới. 

B. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản phát triển mạnh. 

€, Chủ nghĩa phát xít hình thành, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ. 

D. Uhủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
Câu ?6. Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng 
sản đã đề ra chủ trương gì cho các đảng cộng sản ở các nước? 

A. Phái đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc. 

B. Phải thành lập mặt trận nhân dân ở mỗi nước. 

C. Phải lãnh đạo phong trào đấu tranh của gia: cấp công nhân ở mỗi nước. 

DP. “hải giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phór.z dân tộc ở mỗi nước. 
Câu 27. Vì sao năm 1943 Quốc tế cộng sản tuyến bố tự giải tán? 

A. chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, sự chỉ đạo chung không còn 

phù hợp. 

B. "rong Quốc tế cộng sản chủ nghĩa cơ hội xuất hiện. 

C. .„ê-nin mất. 

Di, Sự thay đổi của.tình hình thế giới. 
Câu ?8. Cuộc bhủng hoảng bình tế trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa bùng nổ uào thời gian nào? Ở dâu? 

A. “háng 10 - 1929. Ở Anh. B. Tháng 12 - 1929. Ở Pháp. 

C. "háng 10 - 1929. Ở Mi. D. Tháng 11 - 1929. Ở Đức. 
Câu 29. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929 - 1933? 

A.. Sản xuất “cung” vượt qúa “cầu” hàng hóa ế thừa, sức mua của dân giảm. 

B. §ản xuất giảm, “cung” không đủ “cầu” 

€, §ản xuất chạy theo lợi nhuận. 

D. Hàng hóa kém phẩm chất, dân không mua, không xuất khẩu được. 
Câu 20. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng hình tế (1929 - 1933) là 


A. „à cuộc khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng và kéo dài 
rhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa. 

B.. sà cuộc khủng hoảng thiếu, diễn ra lâu nhất trong lịch sử các nước 
tí bản chủ nghĩa. 


Œ. Là cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sứ các nước tư 

bán chủ nghĩa. 

D. Là cuộc khủng hcảng thừa, diễn ra nhanh nhất trong các nước tư 

bản chủ nghĩa. 
Cáu 31. Biện pháp để giải quyết khủng hoảng hình tế (1929 - 1933) 
của các nước Anh, Pháp, Mĩ như thế nào? 

A. Phát xít hóa bộ máy Nhà nước, gây chiến tranh xâm lược các nước 

thuộc địa. 

B. Tiên hành cải cách kinh tế - xã hội và đổi mới quá trình quản lý, tổ 

chức sản xuất. 

€.. Toán kiến lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. 

D.. Tấ: cả các biện pháp trên. 

Câu 33. Biện pháp giải quyết khủng hoảng bình tế (19399 - 1933) 
của các nước Đức, I-ta-li-a oà Nhật Bản như thế nào? 

A.. Thết lập các chế độ độc tài phát xít gây chiến tranh. 

B.. Tin hành cải cách kinh tế - xã hội. 

C¿. Tu ủy hàng hóa để giữ giá thị trường. 

D). Hộp thương với Anh, Pháp, Mĩ để cùng giải quyết khủng hoảng;. 
Câu: 33 Cuộc khủng hoảng khinh tế 1929 - 1933 đã dẫn đến hộu 
quả: trấn trọng như thế nào? 

Ai, Nam xỉnh tế các nước rơi vào tình trạng suy yếu. 

Bì. Ta ;há nặng nề về kinh tế các nước, mức sản xuất bị đẩy lùi, vấn 

đêthi trường tiêu thụ trở nên gay gắt. 

C). H:ng trăm triệu người lao động rơi vào đói khổ. 

D). H:n hóa khan hiếm, sức mua giảm. 

Câu: 34 Cíc nước Anh-Pháp-Mĩ đã tìm cách thoát khỏi cuộc khiủng 
hoảing thể thế nào? 

A\v. Tiực hiện những chính sách cải cách kinh tế - xã hội. 

Bì. Bn ›há giá sản phẩm thừa. 

C1. M r)ng xâm chiếm thuộc địa để tìm kiếm thị trường. 

ID, Đny cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng hoạt động sản xuất. 

Côưu 3( Các nước Đức, I-ta-li-a uù Nhật Bản đã tìm cách tihoát 
khỏải cộc khủng hoảng như thế nào? 

AA. Tực hiện những chính sách cải cách kinh tế- xã hội. 

FB. M ng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm thị trường. 


98 


G. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh: chia lại thế 
giới. 

D. Đóng cửa nhà máy, xí nghiệp. 
Cáu 36. Sau cuộc khủng hoảng bình tế (1999 - 1933) dã hình 
thành hai khối đế quốc đối lập, đó là: 

A. Mi, Anh, Pháp đối lập với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bán. 

B. Mi, Đức, Anh đối lập với I-ta-li-a, Nhật, Pháp. 

Œ. Mi, I-ta-li-a, Nhật đối lập với Anh, Pháp, Đức. 

D. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh, Pháp, Mĩ. 
Câu 37. Tổ chức chính trị nào đã giành thắng lợi trong suộc tổng 
tuyến cử oào thứng õ/1936 ở Pháp? 


A. Đảng Cộng sản Pháp. B. Đảng Xã hội Pháp. 

Œ. Mặt trận nhân dân Pháp. D. Bọn phát xít “chữ thập ửa” 
Câu 38. Mặt trận nhân dân Pháp được thành lập uào thời giưt nào? 

A. Tháng 6 năm1936 B. Tháng 5ð năm 1936 

G. Tháng 7 năm1985 D. Tháng 2 năm 1936 
Câu 39. Mặt trận nhân dân Pháp do ai đứng đầu? 

A. Đờ-gôn B. Gô-đa C. Pê-tanh D. Lê-ôngBơ-hura 
Câu 40. Tháng 2 -1936, Mặt trận nước nào được thành lập 

A. Nước Pháp B. Nước Đức 

Œ. Nước Tây Ban Nha D. Nước Bồ Đào Nha 

Bài 18 


NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỀGI(ỚiI 
(1918 - 1929) 


Câu 1. Nước Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhớ ào. thhời 
gian nào? 

A, Tháng 4 - 1917 B. Tháng 2 - 1916 

€. Tháng 5 - 1916 D. Không hề tham gia. 
Câu 2. Sưu Chiến tranh thế giới thứ nhất, nên kinh tế ciaMi ¡ như 
thế nào? 

A. Bị tàn phá nặng nẩ. 

B. Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh. 


99 


C. Bị khủng hoảng trầm trọng. 

D. Đạt mức tăng trưởng cao. 
Câu 3. Thời bì hoàng kim nhất của nên binh tế Mĩ ào khoảng 
thời gian nào? 

A. Thập niên 40 của thế kỉXX B. Thập niên 30 của thế kỉ XX 

Œ. Thập niên 20 của thế kỉiXX D. Thập niên 10 của thế kỉ XX 
Câu 4. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của 
nên kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Mi thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, áp dụng thành tựu kĩ :huật 

vào sản xuất. 

B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định. 

Œ. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lí. 

D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân. 
Câu ð. Thúng õ - 1921, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Mĩ có liên 
quan đến phong trào đếu tranh của công nhân nước này? 

A. Đảng công nhân cộng sản chủ nghĩa Mi thành lập. 

B. Đáng cộng sản Mi ra đời. 

ŒC. Đảng Cộng hòa Mi thành lập. 

D. Phong trào đấu tranh của công nhân Mi lên đến đỉnh cao. 
Câu 6. Nước Mĩ đợt tới thời bì phôn uinh uê kinh tế trong những 
năm (1924 - 1929) nhờ đâu? 

A. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản. 

B. Nhờ thu lợi nhuận trong chiến tranh. 

Œ. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế. 

D. Nhờ nhận được bồi thường sau chiến tranh. 
Câu 7. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm 
công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế? 

A. Nước Đức. B. Nước Anh. 

Œ. Nước MI. D. Nước Nhật. 
Câu 8. Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ 
tăng bao nhiêu phẩn trăm? 

A. Sản lượng công nghiệp Mi tăng 59%. 

B. Sản lượng công nghiệp Mi tăng 69 %. 

C. Sản lượng công nghiệp MI tăng 79 %. 

D. Sản lượng công nghiệp Mi tăng 89%. 


100 


Cáu 9. Trong những năm 1923-1929, Mĩ dứng dầu thế giới uê các 
ngành công nghiệp nào? 

A. Than, thép. B. Ô tô, đầu lửa, thép. 

Œ. Ô tô, thép, than. D. Than, thép, dầu lửa. 
Cáu 10. Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần 
trdm trữ lượng uàng thế giới? 

A. 40⁄4 trữ lượng vàng. B. 50% trữ lượng vàng. 

C. 60⁄ trữ lượng vàng. D. 70% trữ lượng vàng. 
Cáu 11. Để dạt được sự phát triển nhanh chóng uê hình tế, giai 
cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì? 

A. Cải tiến kĩ thuật. 

B. Sản xuất dây chuyền. 

€. Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân. 

D. Tất cả các ý trên. 
Câu 129. Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là tổ chức 
nào? 

A. Đảng Cộng sản MI. B. Đảng Dân chủ MI. 

G. Đảng Cộng hòa MI. D. Tổ chức Công đoàn MI. 
Câu 13. Điền uào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, 
tuần hành, 


+ "lôi cuốn hàng triệu người tham 
gia. 

A. "vì người nghèo” 

B. "đòi tăng lương, giảm giờ làm” 

G. "đi bộ vì đói" 

D. "giải quyết việc làm cho người lao động" 
Câu 14. Cuộc khủng hoảng binh tế ở Mĩ diễn ra ào thời gian nào? 
Bắt đầu trong lĩnh uực gì? 

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng. 

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính. 

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp. 

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong.lĩnh vực tài chính ngân hàng. 
Câu 15. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ dạt đến đỉnh cao nhất uào 
trăm nào? 

A.Năm 1929 B.Năm 1931 C.Năm 1932 ÌD. Năm 1933 


101 


Câu 16. Điền uờo chỗ trống những từ thích hợp nói uê tình hình 
nước Mtĩ trong cuộc bhủng hoảng 1929-1933? 
: A.Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương 


mại. S3t2VSvÀt 

B. Hè năm 1932, sản xuất công nghiệp Mỹ giảm............................ .- năm 
1929. 

C. Khoảng... .„.đân trại (nông dân MI) bị phá sản 


D. Nạn thất nghiệp đói fghÈ6............. 
Câu 17. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ 
đã thực hiện chính sách gì? 
A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường. 
B. Thực hiện Chính sách mới. 
C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới. 
D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh. 
Câu 18. Tổng thống nào của Mĩ thực hiện chính sách mới đề giải 
quyết khủng hoảng? 
A.Rudơven.  B.Aixen-hao CC. Tơ-ru- man. D. Ken-nơdi. 
Câu 19. Đạo luật nào giữ udi trò quan trọng nhất trong các dạo 
luật giải quyết khủng hoảng bình tế của Mĩ? 
A. Đạo luật về ngân hàng. 
B. Đạo luật về tài chính. 
C. Đạo luật phục hưng công nghiệp. 
D. Đạo luật phục hưng thương mại. 
Câu 20. Nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Mĩ là gi? 
A. Thực hiện các biện pháp giải quyết thất nghiệp. 
B. Phục hổi sự phát triển của nền kinh tế tài chính. 
C. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ lại các nghành kinh tế và ổn định xã 
hội. 
D. Tất cả các câu trên. 
Câu 21. Điền đúng (Đ ), hoặc sơi ( S ) uào các câu sau đây! 
A. Tổng thống Mi Ru-dơ-ven thực hiện chính sách mới. 
B. Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản ở MI. 
C. Chính sách mới đã không giải quyết khó khăn cho những ngưểi lac 
động. 
D. Chính sách mới góp phần làm cho vế Mi duy trì được cÈkế đ( dâr 
chủ tư sản. 


102 


Câu 22. Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ô trống đặt trước 
các câu sau đây: 


A.[ ]Nước Mi tham gia chiến tranh thế giới tl¿ r hát từ năm 1916. 

B.[ ] Nước Mi bước vào thời phồn vinh trong thập niên 20 của thế kỉ 
XX. 

€.[ ]Năm 1928, sản lượng công nghiệp của Mi vượt qua sản lượng 


công nghiệp của Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a. Nhát Bản cộng lại. 

D.L ] Thời kì tăng trưởng kinh tế cao của Mi trong thập niên 20 gắn 
liền với sự cầm quyền của các tổng thuộc Đả+g dân chủ. 

E.L] Cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 192 - 1933 ở Mi bắt đầu 
trong lĩnh vực công nghệ và ngân hàng. 


108 


CHƯƠNG III 
CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 — 1939) 


Bài 19 
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 ~1939) 


Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào: dối 
uới kính tế Nhật Bản? 
A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản. 
B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường. 
Ơ. Kinh tế Nhật Bán vẫn giữ mức bình thường như trước chiến tranh. 
D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. 
Câu 2. Điền uờo chữ đúng (Đ), hoặc sơi (S) oào các câu sau đây: 
A. Nhật Bản là nước thứ hai sau Mỹ thu được nhiều lợi nhuận và 
không mất mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
B. Kinh tế Nhật phát triển nhanh và không rơi vào tình trạng khủng 
hoảng. 
C. Năm 1918 cuộc “ bạo động lúa gạo” bùng nổ ở Nhật Bản. 
D. Tháng 7 năm 1922 Đảng cộng sản Nhật thành lập. 
E. Năm 1927, Nhật Bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. 
Câu 3. Nhờ đâu mà sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất 
công nghiệp Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh? 
A. Nhờ đơn đặt hàng quân sự của các nước. 
B. Nhờ tiền bồi thường chiến phí của các nước. 
C. Nhờ Nhật Bản nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học kỹ tlhuật 
tiên tiến. 
D. Nhờ đơn đặt hàng của MI. 
Câu 4. Nhật Bản lâm uào cuộc khủng hoàng hình tế trong thời 


gian nào? 
A. Những năm 1920 - 1929. B. Những năm 1929 - 1933. 
C. Những năm 1919 - 1920. D. Những năm 1920 - 1921. 
Câu ð. Đảng Cộng sản Nhật được thành lập uào thời gian nào? 
A. Tháng 6 - 1922. B. Tháng 7 - 1921. 
Ơ. Tháng 7 - 1922. D. Tháng 8 - 1922. 


104 


Câu 6. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong ð năm (1914 — 
1919): 

A. Không thay đổi. B. Tăng 5 lần. 

€. Giảm 5 lần. D. Tăng 15 lần. 
Câu 7. Tình hình kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất như thế nào? 

A. Chỉ phát triển vài năm sau chiến tranh. 

B. Bản xuất công nghiệp có tăng song bấp bênh. 

€. Nông nghiệp lạc hậu. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 8. Tình hình xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất như thế nào? 

A. Giá sinh hoạt đắt đỏ, giá gạo tăng hàng ngày. 

B. Các cuộc đấu tranh bùng nổ, “ bạo động lúa gạo” 

€. Đảng cộng sản Nhật thành lập. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 9. Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 
1929 -1933, Nhật Bản đã rơi uào khủng hoảng gì? 

A. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Khủng hoảng tài chính. 

C. Khủng noảng trong sản xuất công nghiệp. 

D. Khủng hoảng về ngoại thương. 
Câu 10. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Nhật Bản diễn ra oào năm 
nào? 

A. Diễn ra vào năm 1917. B. Diễn ra vào năm 1927. 

€. Diễn ra vào năm 1937. D. Diễn ra vào năm 1947. 
Câu I1. “So uới năm 1999, sửn lượng công nghiệp năm 1931 giảm 
33,5% ngoại thương giảm 80%. Số người thất nghiệp lên tới 3 
triệu...”. Dây là hậu quả của cuộc khủng hoảng hình tế 1929-1933 
ở nước nào? ; 

A.NướMỹ. B.NướcĐức C.Nước Nhật. D. Nước Pháp. 
Câu 12. Năm 1931 sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm bao 
nhiêu phần trăm? 

A. Giảm 32%. B. Giảm 32,5%. C. Giảm 31%. D. Giảm 31,5%. 


105 


Câu 13. Năm 1931, ngoại thương của Nhật Bản giảm bưo nhiêu 
phần trăm? 

A. Giảm 70%. B. Giảm 75%. CC. Giảm 80%, D. Giảm 85%. 

Câu 14. Nền công nghiệp chủ yếu dựa uào xuất khẩu của Nhột gặp 
phải sự cạnh tranh quyết liệt của các nước nào? 

A. Mi và các nước Tây Âu. 

B. Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a. 

C. Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. 

D. Mi, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

Câu 15 Nhật Bản khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 diễn ra nghiềm 
trọng nhất trong ngành nào? 

A. Ngành công nghiệp nặng. B. Ngành công nghiệp nhẹ. 

C. Ngành nông nghiệp. D. Ngành tài chính và ngân hàng. 
Câu 16. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời bì khủng 
hoảng kinh tế (1929 - 1933) lờ gì? 

A. Thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp. 

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa. 

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ và Tây Âu. 

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất. 

Câu 17. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 số người 
thất nghiệp ở Nhật Bản lên tới bao nhiêu người? 

A. 1,5 triệu người. B. 2 triệu người. 

C. 3 triệu người. D. 3,5 triệu người. 

Câu 18. Để đưa Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933, giới 
cắm quyên Nhật Bản đã làm gì? 

A. Tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, gây chiến tranh, bành 

trướng ra bên ngoài. 

B. Tiến hành cải cách nền kinh tế xã hội đất nước. 

C. Ban hành đạo luật phục hưng công - nông nghiệp. 

D. Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ ngân hàng. 
Câu 19. Khởi dầu kế hoạch xâm lược uùà thống trị thế giới Nhật đã 
đánh nước nào? 

A. Việt Nam, Lào B. Trung Quốc. 

C. Các nước Đông Nam Á. Ð. Triều Tiên. 


106 


Câu 90. Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình 
phát xít hóa ớ Nhật so uới Đức? 

A. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ đán chú tư sản đại nghị sang 

chế đọc chuyên chế độc tài phát xít. 

J3. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. 

Ở. Thông qua việc xâm lược các nước. 

J. Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa. 
Câu 91. Nhật đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc uè biến uùng đất 
này thành thuộc dịa của Nhật uào thời gian nào? 

A. Tháng 9 - 1931 B. Tháng 9 - 1933 
J. Tháng 7 - 1936 D. Tháng 6 - 1931 
Câu 99. Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật 
Bản chống lại chủ nghĩa quân Phiệt Nhật là tổ chức nào? 

A. Phái "sĩ quan trẻ”. B. Phái "sĩ quan già”. 

Ở. Giai cấp tư sản Nhật. D. Đảng Cộng sản Nhật. 
Câu 23. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như 
thế nào đối uới quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở 
Nhật? 

A. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa. 


B. Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa. 

Ở. Làm tăng nhanh quá trình quân phiệt hóa. 

D. Làm chuyển đổi quá trình quân phiệt hóa sang phát xít hóa. 
Câu 94. Tổng số uốn đầu tư của Nhật oào Trung Quốc chiếm bao 
nhiêu phần trăm? 

A. Chiếm 62%. B. Chiếm 72%. C. Chiếm 82%. D. Chiếm 92%. 
Câu 2õ. Quá trình phớt xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng 
thời gian nào? 

A. Thập niên 20 của thế kỉ XX.  B. Thập niên 30 của thế kỉ XX. 

Ù. Thập niên 40 của thế kỉ XX. D. Thập niên 50 của thế kỉ XX. 
Câu 96. Vì sao Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên 
ngoài? 

A. Nhật chưa có thuộc địa. 

B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. 

Ủ. Nhật thiếu nhiên liệu, thiếu thị trường. 

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới. 


107 


Bài 20 
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á 
-(1918 -1939) 


Câu 1. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào? 

A. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á. 

B. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á. 

C. Phong trào có quy mô rộng khắp toàn châu Á. 

D. Phong trào có quy mô mở rộng nổ ra ở Bắc Á, Đông Nam Á va Nam Á. 
Câu 3. Nét mới nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á 
sơu Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Phong trào nổ ra liên tục, đều khắp. 

B. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản tEành lập 

ở một số nước và đóng vai trò lãnh đạo. 
_©. Đảng Cộng sản thành lập đóng vai trò lãnh đạo. 

D. Phong trào có quy mô rộng lớn nổ ra khắp châu Á. 

Câu 3. Do ảnh hưởng của sự biện lịch sử nào đã dẫn đếm sự bùng 
nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc năm 1919? 

A. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. 

©. Thắng lợi của cách mạng Ấn Độ trong việc chống thực dâm ¿nh. 

D. Câu A và B đều đúng. 

Câu 4. Lực lượng chính tham gia oào phong trào Ngũ tứ ngay từ 
ngày đầu bùng nổ là: 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

B. Học sinh yêu nước ở Bắc Kinh. 

C. Tư sản dân tộc và nông dân. 

D. Tất cả các tầng lớp nhân dân. 
Câu õ. Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách rrgạng ở 
Trung Quốc chống các thế lực nào? 

A. Đế quốc và phong kiến. B. Đế quốc và tư sản mại biẩr. 

C. Tư sản và phong kiến. D. Tất cả các thế lực trêr. 


108 


Câu 6. Trong phong trào Ngũ tứ quần chúng giương cao bhẩu 
hiệu đấu tranh gì? 

A. "Trả quyền độc lập cho người Trung Quốc” 

J. "Các nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc” 

Ö. "Trung Quốc của người Trung Quốc” 

ID. "Phế bỏ các điều ước đã kí với nhà Thanh" 

Câu 7. Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là 
gì? 

A. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác - Lê nin được truyền bá vào Trung 

Quốc. 

l. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu 

vào Trung Quốc. 

Ơ. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển ở Trung Quốc. 

D. Dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Trng Quốc vào năm 1921. 
Câu 8. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh 
đạo cách mạng Trung Quốc? 

A. Giai cấp tư sản. B. Giai cấp vô sản. 

Ơ. Giai cấp nông dân. D. Tầng lớp trí thức tiểu tư sản. 
Câu 9. Phong trào nèờo đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống 
đế quốc, chống phong kiến ở châu Á? 

A. Cách mạng Mông Cổ. 

B. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc. 

Ơ. Cách mạng Ấn Độ. 

D. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở Thổ Nhi Kì. 

Câu 10. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông Cổ 1921-1994 
là gì? 

A. Đảng Nhân dân Mông Gổ thành lập. 

B. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phong kiến Trung Quốc. 

Ữ. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. 

D. Nhà nước dân chủ nhân dân Mông cổ thành lập. 

Câu 11. Trong những năm 1919 - 1929 cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc ở nước nào thành công? 

A. Trung Quốc. B. Việt Nam. 

Ơ. Thổ Nhĩ Kỳ. D. In-đô-nê-xi-a. 


109 


Câu 12. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc 
biểu tình của tầng lớp nào? 

A. Biểu tình của 3000 học sinh ở Bắc Kinh. 

B. Biểu tình của 3000 công nhân Bắc Kinh. 

C. Biểu tình của 3000 nông dân Bắc Kinh 

D. Biểu tình của 3000 công nhân, nông dân, trí thức ở Bắc Kinh. 
Câu 13. Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập ngày tháng năm nào? 


A. Tháng 7 năm 1920. 1. Tháng 7 năm 1921. 

€. Tháng 7 năm 1922. Ì). iháng 7 năm 19238. 
Câu 14. Trong những năm 1929-1997 »hân dân Trung Quốc tiến 
hành cuộc chiến tranh cá: ` :ngng .cica¿/, 


A. Đánh đổ các tập đoàn quza phiệc đang chia nhau thống trị Trung 
Quốc. 
B. Đánh đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân đảng của 
Tưởng Giới Thạch. 
C. Đánh đổ ách thống trị của triều đình phong kiến Mãn Thanh. 
D. Đánh đổ sự xâu xé của các nước phương Tây. 
Câu 1ã. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc diễn ra trong 
bhoảng thời gian nào? 


A. Năm 1926 đến 1927. B. Năm 1927 đến 1930. 
C. Năm 1927 đến 1935. D. Năm 1927 đến 1937. 


Câu 16. Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp 
tác Quốc-Cộng nhằm mục đích gì? 
A. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc. 
8. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật 
C. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh 
D. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất. 
Câu 17. Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc uà tập đoàn Quốc dân 
Đảng của Tưởng Giới Thạch đình chỉ nội chiến uùo năm 1937? 
A. Cuộc nội chiến đã gây ra nhiều tổn thất cho dân tộc và đất niớc 
Trung Quốc. 
B. Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược của các nước đế quốt. 
C. Trung Quốc còn phải đối phó với mặt trận ở phía Bắc trước sự tối 
loạn của các thế lực phản động. 
D. Trung Quốc đứng trước nguy cơ xâm lược của Nhật. 


110 


Câu 18. Thực dân Anh đã trút toàn bộ gánh nàng chỉ phí chiến 
tranh cho các nước thuộc dịa, nhất là Ấn Độ trong thời điểm nào? 
A. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất 
H. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 
€. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
ID, Trong cuộc khúng hoảng kinh tế 1929 - 193i. 
Câu 19. Dầu thế kỉ XX nước nào ở Đông Nam Á thoát khỏi thuộc 
địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân? 
A. In-đô-nê-xi-a. B. Miến Điện. 
G. Thái Lan. D. Phi-líp-pin. 
Câu 20. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh 
giùzth độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới dó là gì? 
A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng. 
B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi. 
. Sự liên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống 
chủ nghĩa phát xít. 
ÐD. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng. 
Câu 31. Năm 1930 Đảng cộng sản được thành lập ở những nước 
nào? 
A. Việt Nam, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a. 
B. Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Phi-líp-pin. 
G. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin. 
D. Việt Nam, Lào, Mã Lai, Cam- pu-chia. 
Câu 32. Vào đầu thế kỉ XX, phong trào dân chủ tư sản ở Đông 
Nưm Á có điểm gì mới? 
A. Xuất hiện các nhóm chính trị do những nhà yêu nước sáng lập. 
B. Xuất hiện các hội do những nhà yêu nước sáng lập. 
©. Xuất hiện các phái chính trị do những nhà yêu nước sáng lập 
D. Xuất hiện các chính đảng có tổ chức ảnh hưởng rộng lớn. 
Câu 93. Điền chữ dúng (Ð ), hoặc sai ( S ) ào các câu sau: 
A. Ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được tiến hành 
đưới hình thức phong phú. 
B.Ở Lào có cuộc khởi nghĩa do Ông Kẹo và Com-na-dam lãnh đạo 
thắng lợi. 


111 


C.Ở Cam-pu-chia phong trào yêu nước theo hướng dân chủ tư sản. 
D.Ở Việt Nam, phong trào chống pháp phát triển mạnh mẽ, nhất là 
sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. 

Câu 24. Ở In-dô-nê-+xi-a, Ác-mét-Xu-cac-nô là lãnh tụ của Đảng nào? 

A. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a. 

B. Đảng dân tộc In-đô-nê-xi-a. 

©. Đảng nhân dân cách mạng In-đô-nê-xi-a. 

D. Đảng tư sản In-đô-nê-xi-a. 
Câu 25. Ở Ấn Độ, làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh dâng 
cao trong khoảng thời gian nào? 

A. Những năm 1919 - 1923 B. Những năm 1918 - 1939 

C. Những năm 1918 - 1933 D. Những năm 1918 - 1922 
Câu 26. Cuộc khởi nghĩa 0uũ trang ở Pen-giáp (Ấn Độ) năm 1918 đã 
thu hút các thènh phần nào tham gia? 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản. 

B. Nông dân, thị dân và đặc biệt là công nhân. 

€. Tư sản, quý tộc mới và công nhân. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 
Câu 27. Thúng 12/192ã diên ra sự kiện lịch sử gì tiêu biểu nhất có 
tức dụng quyết đị:th đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
ở Ấn Đột 

A. Đảng Quốc đại được thành lập. B. Đảng Bảo thủ ra đời. 

C. Đảng Cộng sản thành lập. D. Đảng Cộng hòa ra đời. 
Câu 28. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào dấu tranh 
chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bất hợp tác với thực dân Anh. 

B. Bạo động chống thực dân Anh. 

C. Bất bạo động. 

D. Thương lượng với thực dân Anh để thực dân Anh trao trả độc láp cho 

Ấn Độ. 

Câu 29. Trong những năm 30 của thế kỉ XX ở Việt Nam có phuong 
trào cách mạng nào tiêu biểu? 

A. Phong trào Duy Tân. B. Phong trào Xô viết Nghậ-Tĩnh.. 

C. Phong trào Yên Bái. D. Phong trào Đông Du. 


112 


Câu 30. Đầu thế bỉ XX phong trào độc lập 2 Dông Nam Á phát 
triển theo xu hướng nào? 

A. Xu hướng vô sản. 

B. Xu hướng tư sản. 

G. Xu hướng thỏa hiệp. 

D. Phát triển song song hai xu hướng tư sản và vô sản. 
Câu 31. Sang những năm 40 thế kí XX cuộc đấu tranh của nhân 
dân các nước Đông Nam Á có thêm kẻ thù là ai? 

A. Đế quốc Anh. B. Đế quốc Mi. : 

€. Phát xít Nhật. D. Đế quốc Mi và phát xít Nhật. 
Câu 33. Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở 
Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú. 

B. Lan rộng khắp các quốc gia. 

C. Phong trào dân chủ tư sán phát triển. 

D. Giai cấp vô sản trưởng thành tham gia lãnh đạo cách mạng, Đảng 

cộng sản một số nước ra đời. 


113 


CHƯƠNG IV 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 — 1945) 


Bài 21 
CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ II (1939 - 1945) 


Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1999 - 1933 làm cho 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng sâu sắc uà hình thành hai 
khối đốt lập nhau đó là: 

A. Anh, Pháp, Nhật và Đức, I-ta-li-a, Áo. 

B. Anh, Pháp, Mi và Đức, I-ta-li-a, Nhật. 

C. Anh, Mi, Hung và Đức, Nhật, Pháp. 

D. Anh, Pháp,Hung và Đức, I-ta-li-a, Nhật. 
Câu 2. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Sự xuất hiện hai khối đối địch nhau. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên xô. 

C. Chính sách thoả hiệp của Anh, Mĩ đối với phát xít. 

D. Tất cả câu trên đều đúng. 
Câu 3. Vì sưo hai khối tư bản mâu thuẫn nhưu? 

A. Vì sự phát triển không đều của các nước đế quốc. 

B. Vì sự mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. 

Œ. Vì sự thù địch nhau sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. Vì sự mâu thuẫn giữa đế quốc “ già” và đế quốc “ trẻ”. 
Câu 4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ uào ngày tháng năm 
nào? : 

A. Ngày 1 tháng 9 năm1939. B. Ngày 2 tháng 9 năm 1939 

C. Ngày 3 tháng 9 năm 1939 D. Ngày 4 tháng 9 năm 1939 
Câu õ. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ uới sự biện nào? 

A. Phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc (3-1939) 

B. Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939) 

C. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức (2-9-1939) 

D. Phát xít Đức tấn công Liên xô (22-6-1941) 
Câu 6. Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến uới Đức? 

A. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. 

B. Anh, Pháp và Mi tuyên chiến với Đức. 


114 


Œ Liên Xô, Anh, Pháp và Mi tuyên chiến với Đức. 

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức. 
Câu 7. Tháng 4 - 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ 
phía dông sưng phía tây bằng uiệc xâm chiếm đầu tiên các 'nước 


nào? 
A. Anh và Pháp. B. Hà Lan và Bi. 
Œ. Đan Mạch và Na Uy. D. Tất cả các nước trên. 


Câu 8. Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế 
thuộc uễ phe nào? 

A. Uu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mi. 

B. Ưu thế thuộc về phía Liên xô. 

Ơ. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật. 

D. Cả hai bên ở thế cầm cự. 

Câu 9. Nhật bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng ào thời 
gian nào? 

A. Ngày 22 tháng 6 năm1941. B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941. 

Œ. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 1 tháng 1 năm1943. 

Câu 10. Trận Trân Châu Cảng (12 - 1941) mở đầu cuộc chiến 
tranh Thái Bình Dương giữa các nước nào? 

A. Nhật Bản với MI. B. Nhật Bản với Pháp. 

Œ. Nhật Bản với Anh. D. Nhật Bản với Mi - Anh - Pháp. 
Câu 11. Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nê nhất ở trận 
Trân Châu Cảng? 

A. Hạm đội Anh. B. Hạm đội Pháp. 

€, Hạm đội Nhật. D. Hạm đội MI. 

. Câu 12. Khi chiến tranh Thái Hình Dương bùng nổ, Nhật tiến 
hành uiệc đánh chiếm khu ¬,c nào? 


A. Tây Thái Bình Dương. B. Đông Nam Á. 
C. Tây Nam Á. D. Bắc Á. 
Cau 13. Ở châu Á năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được uùng nào? 
A. Đông Nam Á. B. Ba nước Đông Dương. 
C. Tây Á. D. Trung Á. 
Côu 14. Thúng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào? 
A. An-giê-ri. B. Ai cập. €. Tuy-ni-di. D. Nam Phi. 


115 


Câu 15. Tại sao trong thời gian đầu quân Đức tiến sâu dưược ào 
lãnh thổ Liên Xô? 
A. Không tuyên bố Đức tấn công bất ngờ. 
B. Đức chiếm ưu thế về quân sự. 
G. Đức được sự hậu thuẫn của I-ta-li-a. 
D. A + B dúng. 
Câu 16. Tháng 1-1942, mặt trận Đồng mình thành lập nhằun rnục 
đích gì? 
A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu. 
B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội MI. 
Œ. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít. 
D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống ILiên 
Xô. 
Câu 17. Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong 
khoảng thời gian rào? 
A. Từ ngày 19 - 11 - 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943 
B. Từ ngày 11 - 9 - 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943 
Œ. Từ ngày 11 - 6 - 1941 đến ngày 19 - 01 - 1942 
D. Từ ngày 20 - 9 - 1942 đến ngày 20 - 02 - 1943 
Câu 18. Từ ngày 6-6-1944, quân đội Đức Quốc xã phải ch#ến đấu 
cùng một lúc trên hai mặt trận, đó là: 
A. Phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh - MI. 
B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Pháp 
C. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các rước Amk - 
Pháp - MI. 
D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - MI. 
Câu 19. Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quâm trung 
tâm mạnh nhất của Đức? 
A Chiến địch giải phóng Xta-lin-grát. 
B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a. 
C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a. 
D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va. 


116 


Câu 20. Trong tiến trình Chiến tranh thê giới thứ hơi, chiến 
thẳng nào của quân Đồng mình tạo nên bước ngoặt làm xoay 
chuyển tình thế chiến tranh? 
A. Chiên thắng Xta-lin-grát (2-2-1943). 
J. Chiến thắng Liên quân Anh "Mi đổ bó vào lúc Pháp (6-6-1944). 
G, Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong chíên dịch công phá Béc- 
lin (3-5-1945) 
D. Mi ném bom nguyên tử vàc Nhật Bản tngày 6 và 9-8-1945 ). 
Câu 21. Cuộc tấn công của quân Đồng mình cào sào huyệt Bóc-lin 
diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
A. Tù rgày 26 - 4 - 1945 đến ngày 9 - 5 - 1945 
b. Từ tháng 3 - 1948 đến tháng 4 - 1945 
Ó. Từ rgày 16 - 4 - 1945 đến ngày 2 - 5 - 1945 
Ð. Từ rgày 4 - 6 - 1945 đến ngày5 - 2 - 1945 
Câu 92. Vgày 9 - 5 - 1945, diễn ra sự biện lịch sử gì ở mặt trận 
cháu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện, 
chiêa tranh kết thúc ở châu Âu. 
B. Quân Đông minh vượt sông Ranh vào nước Đức. 
Ø. Hít-e tự tử dưới hầm chỉ huy. 
D. Hội nghị Pốt-xđam khai mạc. 
Câu 33. Ngày 1ã - 8 - 1945, diễn ra sự hiện lịch sử gì đối uới phát 
xứ ở châu Á - Thái Bình Dương? 
A. Mi thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hủy diệt thành phố Hi-rõ- 
si-mA. 
B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quản Quan Donaz của Nhật. 
©, Quả bom nguyên tử thứ hai của MI thị xuunz phái húy thành phố 
Na-ga-da-ki. 
D. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh khói; diều kiện. 
Câu 24. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc uào ngày thúng năm 
nào? š 
A. Ngày 9 tháng 5 năm 1945 B. Ngày 2 thing 2 năm 1943 
©. Ngàz 9 tháng 8 năm 1945 D. Ngày 15 tháng 8 năm 1945 
Câu 25. Nước nào hông bị Chiến tranh thế giới thứ bai tàn phá 
mà ngư: lợi thu dược nhiều lợi nhuận trong chiến tranh? 
A. Liêt Xô B. Anh G. Mi Ð, Pháp 


117 


Câu: 26. Nước nào giữ oai trò quan trọng nhất trong uiệc đứnh bại 
chủ nghĩa phát xít, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai? 


A. Mi B. Anh €. Liên Xô D. Pháp 
Câu 27. Liên Xô giữ uai trò như thế nào trong uiệc đánh bại chủ 
nghĩa phát xít? 


A. Liên Xô giữ vai trò quyết định. 

B. Liên Xô giữ vai trò hỗ trợ. 

€. Liên Xô giữ vai trò là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt. 

D. Liên Xô giữ vai trò chủ chốt quyết định. 
Câu 28. Điên uào chổ trống những sự biện uê hậu quả cùa Chiến 
tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? 

A. Là cuộc chiến + ¬+h 

B. Số người chêt 

Œ. Số người bị tàn tật 

D. Thiệt hại về vật chất 


118 


CHƯƠNG V 
SỰ PHÁT TRIẾN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Bài 22 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ VĂN 
HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Câu 1. Nhà bác học An-be Anh-xtanh là người nước nào? 
A, Nước Nga. B. Nước Đức. €. Nước Pháp. D. Nước MI. 
Câu 9. An-be Anh-xtanh đã phát mình ra thành tựu khoa học nào? 
A. Lí thuyết tương đối. 
B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại. 
€. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian. 
D. Năng lượng nguyên tử. 
Câu 3. Nhiều phát mình khoa học oào cuối thế kì XIX đâu thế kì 
XY đó là: 
A. Điện tín, điện thoại. 
B. Ra đa, hàng không. 
€, Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu. 
D. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh. : 
Câu 4. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay uòo thời gian nào? 
A. Ngày 17-12-1903. B. Ngày 17-12-1904. 
€. Ngày 17-12-1905. D. Ngày 17-12-1906. 
Câu õ. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do di chế tạo? 
A. An-be Anh-xtanh (Người Đức) 
B, Nô-ben (người Thủy Điển) 
€. Ô- vin (người,MI) 
D. Ô-vin và U;, ơ-Rai (người MỊ) 
Câu 6. Nền oăn ho&`Xô uiết được xây dựng trên cơ sở nào? 
A. Tiếp thu những tỉnh hoa văn hoá của nhân loại. 
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và kế thừa tỉnh hoa đi sản văn 
hoá nhân loại. 
Œ. Bảo tổn giá trị văn hoá của dân tộc Nga. 
D. Phát huy và bảo tồn những giá trị ván hoá của dân tộc Xô viết. 


119 


Câu 7. Thành tựu của công cuộc xây dựng nên uăn hoá Xô oiết 
được thể hiện ở điểm nào? 

A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học. 

B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật. 

C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 8. Trong uòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người 
thoát nạn mù chữ? 


A. 40 triệu người. B. 50 triệu người. 

€. 60 triệu người. D. 70 triệu người. 
Câu 9. Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán nào thời 
gian nào? 


A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX. 

B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX. 

C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX. 

D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX. 
Câu 10. Việc xây dựng một nền uăn hoá mới ở Liên Xô trong nửa 
đầu thế kỉ XX nhiệm uụ nào được đặt lên bàng đầu? 

A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết. 

B. Xoá nạn mù chữ và thất học. 

C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc đân. 

D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật. 
Câu 11."Về uăn học, từ năm 1998 đến năm 1950, đã xuất bản được 
102800 đầu sách ăn học uới tổng số hơn 9,ð tỉ bản". Đó là số sách 
xuất bản ở nước nào? 

A. Nước Mi. B. Nước Anh. 

Œ. Nước Liên Xô.D. Nước Trung Quốc. 
Câu 12.Vì sơo xoớ nạn mù chữ được coi là nhiệm ouụ hùng đầu củu 
oiệc xây dựng nên uăn hoá mới ở Liên xô? 

A. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phể biến. 

B. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển. 

C. Tỷ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn 

hoá. 
D. Cả 3 câu trên đều đúng. _ 


120 


Câu 13. “lôi hỉ oọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phái 
mình Khoa học nhiều điều tốt hơn là diều xấu”. Đó là câu nói của 
ai? 

A. Nhà khoa học A Nô-hen 

B_ Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh. 

C Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki. 

D Nhà khoa học UDyn-bơ lai. 
Cáu 14. Diền uào chỗ trống những từ thích hợp uới đoạn iết sau: 

“Trong vòng chưa đây 30 năm,............... đi giày cỏ” xưa kia đã trở 
thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ văn hoá cao, có 
mét đội ngũ trí thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc” 

A. Nước Anh B. Nước Mi G. Nước Nga D. Nước Pháp 


Bài 33 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 


Câu I. Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pê-td-rô-grát gắn liền uới 
cuộc cách mạng nào ở Nga? 

A. Cuộc cải cách nông nô. B. Cuộc cách mạng tháng Hai. 

€. Cuộc cích mạng tháng Mười. D. Cuộc chiến đấu chống phát xít Đức. 
Câu 9. Cách mạng tháng Mười Ngựa năm 1917 là cuộc cách mạng: 

4.. Dân chủ tư sản. B. Dân chủ tư sản kiểu mới. 

€1, Cách mạng xã họi chủ nghĩa. D. Cách mạng giải phóng dân tộc. 
Câu 3. Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm _ 
1917 dối uới cách mạng thế giới là gì? 

Áv Nó mở đường, dàn lối cho phong trào cách mạng thế giới phát triển. 

ER. Nó tăng thêm sức mạnh cho hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

€1 Nó góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược, 

I). Nó tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc. 
Câu 4. Cuộc đấu tranh xây dựng uè bảo uệ chính quyên Xô uiết ở 
Nga điền ra trong thời gian nào? 

A, Từ năm 1917 đến năm 1918 B. Từ năm 1919 đến năm 1920 

©. Từ năm 1918 đến năm 1921 D. Từ năm 1921 đến năm 1941 


121 


Câu 5. Từ năm 192ö dên năm 1941, Liên Xô bước ào thời kbử: 

A. Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết. 

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. Xây dựng hệ thống chính trị - Nhà nước mới. 

D. Dấu tranh chống phát xít Đức xâm lược. 

Câu 6. Cuộc cách mạng nào được đánh giá là sự kiện lịch sử tiêu 
biểu nhất trong cao trào cách mạng ở châu Âu những năm: 19118 - 
19238? 

A. Cách mạng ở Hung-ga-ri (3 - 1919). 

B. Cách mạng ở Tiệp Khác (5 - 1919). 

C. Cách mạng dân chủ tư sản Đức (11 - 1918). 

D. Cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp (6 - 1919). 

Câu 7. Tổ chức quốc tế nào ra đời trong khoảng thời giam 19 18 - 
1993, khi mà cao trào cách mạng ở châu Âu bùng nổ? 

A. Quốc tế thứ nhất. B. Quếc tế thứ hai. 

C. Liên hiệp quốc. D. Quốc tế thứ ba (quốc tế cộng sảr). 
Câu 8. Phong trào công nhân thế giới tạm thời lắng xuống trong 
khoảng thời gian nào? 

A. 1924-1929 B. 1925-1927 C. 1929-1933 D. 1928-192⁄4 
Câu 9. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản trong nhữmg năm 
1924 - 1929 là: 

A. Khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị. 

B. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định. 

C. Kinh tế chậm phát triển, chính trị - xã hội hỗn loạn. 

D. Khủng hoảng kinh tế làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kính tế 1929 - 1933 bùng nổ dâu tiêm ở 
nước nào, sau đó lan rộng trong thế giới tư bản chủ nghĩa'? 

A. Nước Anh. B.Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước Mi. 

Câu 11. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống 
chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Những năm 1929 - 1933 B. Những năm 1988 - 1985 

C. Những năm 1986 - 1939 D. Những năm 1939 - 1945 
Câu 12. Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiệm ở 
các nước nào? 

A. Anh, Pháp, Mi. B. Anh, Pháp, Đức. 

C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. D. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a. 


122 


Câu 13. Nước nào ở châu Á diễn ra phong trào Ngũ tứ oào ngày 
4.5- 1919? 

A.Ấn Độ. B. Trung Quốc. €. Nhật Bản. D. Việt Nam. 

Câu 14. Trong những năm 1918 - 1939, nước nào ở châu Á trở 
thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh? 

A. Trung Quốc B.Inđônêxia C. Thái Lan  Ð. Ấn Độ. 

Câu 1ã. Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ hai? 

A. Mặt trận Xô - Đức. B. Mặt trận Tây Âu. 

Ở. Mặt trận châu Á - Thái Bình Dương. D. Mặt trận Bắc Phi. 
Câu 16. Số liệu nào dưới đây đúng nhất trong chiến tranh thế giới 
thứ hai? 

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 60 triệu người bị 

chết, 90 triệu người bị tàn phế. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 20 triệu người bị 

chết, 70 nghìn làng mạc bị phá hủy. 

Ở. Chiến tranh thế giới thứ hai đã lan tỏa ra 198 nước. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 90 triệu người 

chết, 60 triệu người bị tàn phế. 
Câu 17. Hãy nổi các sự kiện tới niên đại uề nước Nga oà Liên Xô 
trong những năm 1917 - I941 sau dây: 


Niên đại Sự kiện 
1. Tháng 2-1917 |A. Thành lập chính quyển Xô viết, Nhà nước vô 
sản đầu tiên trên thế giới. 
2. Tháng 10 - 1917 | B, Lật đổ chế độ Nga hoàng. 


3. 1918 - 19321 Œ. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành 
cường quốc công nghiệp XDCN. 
4. 1921 - 19441 D. Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười, giữ 


vững chính quyền Xô viết. 

E. Tổng bãi công diễn ra ở Pê-tơ-rô-grát. 

F. Xây dựng hệ thống chính trị - Nhà nước mới. 
G. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát tấn 
công cung điện Mùa Đông. 

H. Thực hiện hai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và 
_ | lần thứ hai. 


128 


PHẦN II 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 


CHƯƠNG I 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


Bài 24 
CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858-1873 


Câu 1. Yếu tố nào là cơ bản thúc đấy tư bản Pháp xâm lược Việt 
Nam? : 
A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa. ` 

B. Chính sách cấm đạo Gia-tô của nhà Nguyễn. 

Œ. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn báo thủ về chính trị, lạc hậu về: kimh tế. 

D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước. 
Câu 2. Tại sươo Phứp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược 
của mình? 

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi. 

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.. 

Œ. Việt Nam là một thị trường rộng lớn. 

D. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu. 
Câu 3. Tình hình triêu đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kì XIX như 
thế nào? 

A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán gì.ét. 

B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ. 

G. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu. 

D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần. 
Câu 4. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cúc lối 
công nước ta? 

A. Đà Nắng gần Huế. 

B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công. 


124 


Ơ. Chiếrn Đà Năng để uy hiếp triều đình Huế. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 
Cứu 5ã. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mớ đầu cuộc tấn công 
nhằm thực hiện bế hoạch gì? 

A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”. 

B_ Chiến Đà Nẵng, kéo quân ra Huế. 

€. Buọc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng. 

D. Chiếm Đà Nẵng khống chế ^á miền Trung. 
Cáu 6. Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta uào thời 
gian nào? 

A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858. B. Ngày 1 tháng 9 năm 1858. 

C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.  D. Ngày 1 tháng 9 năm 1885. 
Câu 7. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc 
tấn công của Phớp tại Đà Năng? 

A. Hoàng Diệu. B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Nguyễn Trung Trực. D. Trương Định. 
Câu 8. Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào? 

A. Thực dân Pháp chiếm được Đà Nẵng. 

B. Thực dân Pháp phải rút quân về nước. 

C. Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công 

Gia Định 

D. Triều đình và Pháp giảng hoà. 
Câu 9. Tháng 2 - 1859 Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng 
đứớnh ở dâu? 

A. Đánh vào Gia Định. B. Đánh vào Sơn Trà (Đà Năng). 

C. Đánh vào Nha Trang. D. Đánh ra kinh thành Huế. 
Câu 10. Ngày 24-2-1861, diễn ra sự biện lịch sử gì ở Nam Bộ? 

A. Quân Pháp đánh chiếm Định Tường. 

B. Quân Pháp đánh chiếm Biên Hòa. 

G. Quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long. 

D. Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa. 
Câu 11. Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do di trấn giữ? 

A. Trương Định. B. Nguyễn Tri Phương. 

Ơ. Phan Thanh Giản. D. Nguyễn Trường Tộ. 


125 


Câu 12. Ngày 17-2-1859, Phúp tấn công ào đâu? 

A. Đại đồn Chi Hoà. B. Tỉnh Định Tường. 

©. Tỉnh Vĩnh Long. D. Thành Gia Định. 
Qáu 13. Triêu đình Huế kí uới Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất ào "hy 
tháng năm nào? 

A. Ngày 5 tháng 6 năm1802. B. Ngày 6 tháng 5ð năm 1862. 

C. Ngày 8 tháng 6 năm 1862. D. Ngày 6 tháng 8 nărn 1862. 
Câu 14. Ngày 20-6-1867, quân Pháp kéo đến trước thành Vĩnh 
Long, ép ai phải nộp thành không điều hiện? 

A. Nguyễn Tri Phương. B. Nguyễn Trường Tộ. 

C. Phan Thanh Giản. D. Trương Định. 
Câu 1ã. Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triêu đình Nguyễn thừa nhận 
quyền cai quản của Pháp ở đâu? 

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn. 

B. Ba tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn. 

G. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì với đảo Phú Quốc. 

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì với đảo Côn Đảo. 
Câu16.Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều dình Huế đông § mở ba 
cửa biển nào cho Pháp uào buôn bán? 

A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn. 

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên. 

C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên. 

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa việt. 
Câu 17. Ai đã đựơc nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soá‡? 

A. Nguyễn Tri Phương. B. Trương Quyền. 

C. Nguyễn Trung Trực. D. Trương Định. 
Câu 18. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất triều đình đã có hành động gì? 

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung 

và Bắc Kì. 

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến. 

Œ. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng. 

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân. 
Câu 19. Thứng 6-1867, quân Pháp không tốn một viên đạn đã 
chiếm ba tỉnh nào? 

A. Vinh Long, Cần Thơ, An Giang. 

B. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. 


126 


Œ, Vĩnh Long, Hà Tiên, Cần Thơ. 

D. vĩnh Long, Mi Tho, Hà Tiên. 
Cứu 2(. Nhiều người dã dùng thơ oăn để chiến đấu chống giặc thư: 

A. tguyên Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị 

B. hguyên Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan van Trị. 

C. hguyền Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm 

D. Pguyền Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân... 
Cứu 3'. Hơi lần bị giặc bắt, được thả ra ông lại tiếp tục chống Pháp. 
Khi bị đưa đi hành hình ông oẫn ung dung làm thơ. Ông là di? 

A. hguyễn Hữu Huân. B. Nguyễn Đình Chiêu. 

€. Fồ Huân Nghiệp. D. Phan Văn Trị. 
Cáu 2!. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới 
hết người Nam đánh Tây” là của ai? 

A. Trương Định. B. Trương Quyền. 

C. Pguyễn Trung Trực. D. Nguyên Tri Phương. 
Câu 2¿. Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây? 

A. „ực lượng của ta bố phòng mỏng. 

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh. 

€. Iành tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết. 

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế. 
Caâu34 Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1869, tính chất cuộc bháúng chiến 
của sân dân ta bao hàm những nhiệm 0uụ nào? 

A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng. 

B. Chống thực dân Pháp xâm lược. 

€. Chông sự đàn áp của quân lính triểu đình. 

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn. 
Câu 2. Chính phủ Pháp cử Pa-tơnốt sang Việt Nam uà cùng 
triều dình Huế kí một bản Hiệp ước mới oào thời gian nào? 

A. Mày 6 tháng 5 năm 1884. B. Ngày 6 tháng 6 năm 1884. 

Ø. Này 6 tháng 6 năm 1885. D. Ngày 6 tháng 8 năm 1884. 
Câu 2( Viết chữ đúng (Đ), hoặc sai (S) uào các câu sưu đây.. 

A. Nghĩa quân Trương Định đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng của Pháp. 

B. NMhĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng của 

Pháp. 


127 


€. Trương Định được nhân dân ton làm Bình Tây đại nguyên soái. 
D. Trước thái độ nhu nhược của triểu đình Huế, nhân đản Nam Kì nổi 
lên khởi nghĩa chống Pháp khắp nơi. 
Câu 27. Điền uào các chỗ trống những từ thích hợp cho nhữngg câu sau 
đây nói uễ cuộc kháng chiến của nhân dân 6 tỉnh Nam Kì. 
A. Nhiều trung tâm kháng chiến được lập ra Ở......................... -..-...--+.2.25 
B. Với những lãnh tụ nổi tiếng như.......................---¿- ¿555222 sex set cCP 
C. Có người dùng thơ văn để chiến đấu như ...................... .--... c-©s25-5<25555+ 
D. Bị giặc đem ra chém, Nguyễn Trung Trực đã khẳng khái nói. 


Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân ta chống Pháp ở Nam EKì thất bại? 
A. Do sự nhu nhược của triều đình Huế. 
B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp, khởi nghĩa chưa có 
đường lối đấu tranh thống nhất. 
C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ. 
D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu. 


Bài 25 
RKHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA 1OÀN QUỐC (1873-1884) 


Câu 1. Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Eì, uiệc đầu tiên thực 
dân Pháp đã làm gì? 

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ 

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì. 

C. Chuẩn bị lực lượng đánh Cam-pu-chia. 

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược. 
Câu 2. Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự biện gì ở Bắc Kì? 

A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. 

B. Quân dân ta anh dũng đánh bại cuộc tấn công của Pháp ở Hà Nội. 

Œ. Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp. 

D. Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa. 


128 


Câu ¿. Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực 
hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào? 

A. 7ơ vét tiền của của nhân dân. 

R. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “hế quan toả cảng”. 

€, 3óec lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp. 

D. Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị. 
Câu 4. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc? 

A. ñ triểu đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862. 

BE. 3ì triều đình cầu cứu nhà Thanh. 

C. „ấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy. 

D. ~ợi dụng triểu đình nhờ đem tàu ra Hạ Long đẹp cướp biển. 
Câu £. Thực dân Pháp nổ súng đánh ào thành Hà Nội lần thứ 
nhất sào thời gian nào? 


A. 8áng ngày 20-11-1873. B. Trưa ngày 20-11-1878. 

C. “ối ngày 20-11-1873. D. Đêm ngày 20-11-1873. 
Câu € Ai là Tổng đốc thành Hà nội uào năm 1873? 

A. Toàng Diệu. B. Nguyễn Tri Phương. 

€. "ôn Thất Thuyết. D. Phan Thanh Giản. 


Câu ï. Trong uòng chưa dây một tháng sau khi chiếm Hà Nội, 
Phóp cho quán chiếm các tình nào? 

A. Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình. 

B. Hải Dương, Hà Bắc, Hưng Yên, Phủ Lí, Nam Định. 

C. Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phủ Lí. 

D, ải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định. 
Câu 6 Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà uẫn không thắng 
được giặc? 

A. *ự bảo thủ bạc nhược của triểu đình. 

B.. Sai lâm chủ quan của Nguyễn Tri Phương. 

C.. FKhông đoàn kết, tập hợp được nhân dân. 

D. Cả 3 lí do trên đúng. 
Câu 9 Trận đánh gây được tiếng uang lớn nhất năm 1873 ở Bắc 
Kì là rên rào? 

A.. Trận bao vây quân địch ở thành Hà Nội. 

B.. Trận đánh địch ở Thanh Hoá. 


129 


€. Trận phục kích của quân ta và quân Cờ Đen ở Cần Giấy (Hà Nọi: 
D. Trận phục kích của quân ta ở ngoại thành H: Nội. 
Câu 10. Chiến thăng Cầu Giấy lần thứ r.kút có ý nghĩa gì? 
A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấa khởi càng hăng hái 
đánh giặc. 
B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ. 
C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Ki. 
D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận. 
Câu 11. Triều đình Huế kí uới Pháp Hiệp ước Giúp Tuất oào r8gày 
tháng nắm nào? 
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1871. 
B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874. 
€. Ngày 3 tháng 5 năm 1874. 
_D. Ngày 13- tháng 5 năm 1874. 
Câu 19. Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng uới triều 
đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874? 
A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội. 
B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa. 
C. Do chúng bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất. 
D. Do chúng bị thất bại ở cầu Giấy lần thứ hai. 
Câu 13. Hậu quả của Hiệp ước Giúp Tuất (1874) là gì? 
A. Làm mất chủ quyển của dân tộc ta. 
B. Làm mất chủ quyển của 6 tỉnh Nam Kì. 
C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam. 
D. Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và 
thương mại của Việt Nam. 
Câu 14. “Dập dìa trống đánh cờ Xiêu 
Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”. 
Đó là khẩu lệnh đã nêu trong cuộc khởi nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa của Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình. 
B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định. 
C. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ-Tĩnh. 
D. Trận Cầu Giấy-Hà Nội của Hoàng Tá Viên- Lưu Vĩnh Phúc. 
Câu 15. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lân thứ hd? 
A. Triều đình không đẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. 
B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp. 


130 


€. Trả thu sự tấn công của quân cờ đen. 

U. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệt: vớ: nhà Thanh. 
Câu I6. Khi Phúớp kéo quân ra Hà Nội lầu thủ hơi, ai là người 
trấn thủ thành Hà Nội? 

A. Nguyễn Tri Phương. B. Hoàng Diệu 

C. Tôn Thất Thuyết. D. Phan Thanh Giản. 
Câu 17. Thực dân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ hai ào thời gian 
nào? 

A. Ngày 3 tháng năm 1882. B. Ngày 13 tháng 4 năm1882. 

€. Ngày 4 tháng 3 năm 1882. D. Ngày 14 tháng 3 năm 1882. 
Câu 18. Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai? 

A. Nguyễn Tri Phương. B. Hoàng Diệu. 

C. Nguyễn Lân. D. Hoàng Kế Viên. 
Câu 19. Đánh Hà Nội lần hai của thực dân Pháp có được kết quả 
như thế nào? 

A. Hoàng Diệu nộp khí giới trao thành cho giặc. 

B. Thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết. 

Œ. Quân ta chống trả quyết liệt. 

D. Thành Hà Nội bị bao vây. 
Câu 90. Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), 
thực dân Phép làm gì? 

A. Càng củng cố quyết tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam. 

B. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng. 

C. Tăng viện binh từ Pháp sang để tái chiếm Hà Nội. 

D. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta. 
Câu 21. Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có 
théi độ như thế nào? 

A. Cho quân tiếp viện. 

B. Cầu cứu nhà Thanh. 

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp. 

D. Thương thuyết với Pháp. 
Câu 22. Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, 
cửa ngõ kinh thành Huế? 

A. Sự suy yếu của triểu đình Huế. 

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp củng cố lực lượng. 


181 


C. Pháp được tăng viện binh. 

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục. 
Câu 93. Hạm dội Phúp tấn công Thuận An ngày thóng năm nào? 

A. Ngày 18 tháng 8 năm 1883.  B. Ngày 8 tháng 8 năm 1883. 

ŒC. Ngày 28 tháng 8 năm 1883.  D. Ngày 31 tháng 8 năm 1883. 
Câu 24. Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Hắc-Măng) quy định triều 
đình Huế chỉ được cai quản uùng đất nào? 

A. Bắc Kì. B. Trung Kì. 

C. Ba tỉnh Thanh-Nghệ -Tĩnh. D. Nam Kì. 
Câu Ðõ. Qua bản Hiệp ước Húc- măng ngày 25-8-1883, triêu dình 
Huế đã tỏ thái độ như thế nào đối uới Pháúp? 

A. Ra lệnh giải tán phong trào kháng chiến của nhân dân. 

B. Ra lệnh cho nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp. 

C. Ra lệnh cho quân Pháp rút khỏi kinh thành Huế. 

D. Tiếp tục xoa địu tỉnh thần đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta. 
Câu 26. Phái kháng Phúp trong triêu đình Huế do ai cẩm đầu? 

A. Nguyễn Thiện Thuật. B. Tạ Hiên. 

C. Tôn Thất Thuyết. D. Nguyễn Quang Bích. 
Câu 27. Chiến thắng Câu Giấy lân thứ hai thể hiện điều gì trong 
cuộc kháng chiến chống Phúp của nhân dân ta? 

A. Thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân 

ta. 

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta. 

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta. 

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc phá thế vòng vây của 

địch. 

Câu 28. Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tôn tại của triêu đại 
phong kiến nhàè Nguyễn uới tư cách là một quốc gia độc lập? 

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874) 

C. Hiệp ước Hác-măng (1883) D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) 
Câu 29. Để đẩy mạnh uiệc đánh chiếm toàn bộ Việt Nam bằng mọi 
giá, sau khi được tăng uiện, Pháp đem quân đánh thẳng uào đâu? 

A. Cửa biển Hải Phòng. B. Thành Hà Nội. 

C. Cửa biển Thuận An. D. Kinh thành Huế. 


132 


Câu 30. Với oiệc kí Hiệp ước nào, triều đình Huế thừa nhận nên 
báo bộ của Phúp trên toàn bộ đất nước Việt Nam? 


A, Điều ước Hác-măng. B. Điều ước năm 1874. 
G. Điều ước Pa-tơ-nốt. D. Điều ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt. 
Bài 26 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG 
NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 


Câu '. Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam 
khi nào? 

A. 3au khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai. 

B. 3au khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết. 

G. 3au khi đánh chiếm kinh thành Huế. 

D. 3au khi đánh chiếm Đà Nẵng. 
Câu 2. Sưu khi đã hoàn thành uê cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, 
thục lân Pháp bắt đâu làm gì? 

A\. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai. 

C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyển thực dân và chế 

lộ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì. 

D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam. 
Câu: ‡. Sưu khi đã hoàn thành uê cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, 
thực lân Pháp gặp phải sự phản khứng quyết liệt của lực lượng nào? 

A\, Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong 

Nam lẫn ngoài Bắc. h 

E. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước .rong triều đình Huế. 

€. Viột số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì. 

DI. Toàn thể dân tộc Việt Nam. 
Câu: 2. Dựa uào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ 
chiết: trong triều đình Huế đợi diện là những ai mạnh tay hành 
độmg chống Pháp? 

A\v. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản. 

Eì. Vôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. 


183 


C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi. 

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận. 

Câu õð. Phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu được lực lượng 
nào ủng hộ? W 

A. Nhân dân và các quan lại chủ chiến các địa phương. 

B. Các quan lại trong triều đình. 

C. Vua Hàm Nghỉ. 

D. Nhân dân cả nước. 

Câu 6. Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, 
thực dân pháp đã làm gì? 

A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết. 

B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. 

C. Giảng hòa với phái chủ chiến. 

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại phái chủ chiến. 
Câu 7. Cuộc phản công của phới chủ chiến diễn ra uào thời gian 
nào? 

A. Đêm mồng 5ð rạng sáng 6 -7-188ð. 

B. Đêm mồng 6 rạng sáng 7-7-1886. 

C. Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885. 

D. Đêm mồng 3 rạng sáng 4-7-1885 
Câu 8. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân pháp ở đâu? 

A. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành. 

B. Đên Mang Cá và Hoàng Thành. 

C. Hoàng Thành. 

D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá. 

Câu 9. Tại sao cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra quyết 
liệt nhưng thất bại? 

A. Mặc dù chủ động tấn công nhưng phái chủ chiến chưa chuẩn bị ki. 

B. Pháp có vũ khí, quân lính mạnh, ưu thế hơn hẳn. 

C. Pháp được sự ủng hộ của triểu đình Huế. 

D.A+B đúng 
Câu 10. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghỉ xuống chiếu Cèn 
Uương, bêu gọi oăn thân, sĩ phu uà nhân dân cả nước đứng lên, oì 
uua mà kháng chiến uào thời gian nào? 

A. Ngày 20 tháng 7 năm 1885.  B. Ngày 02 tháng 7 nám 1885. 

C. Ngày 13 tháng 7 năm 1885.  D. Ngày 17 tháng 3 nám 1885. 


134 


Câu 11. Trong giai đoạn từ năm 19S5 đến nám 1838, phong trào 
Cần tương được đặt dưới sự chỉ huy cuc Gì? 

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tưởng 

B. làm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết 

€. Nguyễn Văn Tường và Trản Xuân Soạn 

D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doân I)ịch. 
Câu :9. Nội dung cơ bản của Chiếu Cần ương là gì? 

A. Kêu gọi văn thân sỹ phu đứng lên cứu nước. 

B. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 

Ơ. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa. 

D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh dạo cuộc kháng chiến. 
Câu !3. Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, 
kéo dài từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX, được goi là phong trào gì? 


A. Phong trào nông dân. B. Phong trào nông dân Yên Thế. 
Œ. Phong trào Cần vương. D. Phong trào Duy Tân. 

Câu !4. Phong trào Cần ương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu? 
.A. Bắc Kì và Nam Rì. B. Trung Kì và Nam Kì. 


€.Nam Kì,Trung Kì và Bắc Kì. D. Trung Kì và Bắc Rì. 
Câu 15. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong tròèo Cần 
cương là ai? 
.A. Văn thân sĩ phu yêu nước. B. Những võ quan triều đình. 
‹©.Nông dân. D. Địa chủ các địa phương. 
Câu I6. Cuối năm 1888, do sự phản bội của ai, ouua Hàm Nghỉ rơi 
tào :ay giặc Phúp? 
A.Của Nguyễn Quang Ngọc. B. Của Tôn Thất Thuyết. 


'‹C.Của Trương Quang Ngọc. D. Của Nguyễn Duy Cung. 
Côuu 17. Vưa Hàm Nghỉ bị bắt uào thời gian nào? 

.A. Tháng 10 năm1888. h B. Tháng 11 năm 1888. 

'Ơ.Tháng 12 năm 1888. _ D. Tháng 01 năm 1889. 


Cônu 18. Sau khi bắt được oua Hàm Nghỉ, thực dân Pháp đưa ông 
đi đẹy ở đâu? 


AỞ Tuy-ni-di. B. Ở An-giê-ri. 
€ Ở Mê-hi-cô. D. Ở nam Phi. 
Câiu19. Căn cứ Ba Đình thuộc tỉnh nào? 
A Hà Nội B. Hưng Yên.  C. Nghệ An. D. Thanh Hóa. 


185 


Câu 36. Giai đoạn từ năm 188ã đến năm 1888, khởi nghĩa Hương 
Khê làm nhiệm uụ gì? 

A. Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp. 

B. Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân 

C. Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu. 

D. Tất cả các nhiệm vụ trên. 

Câu 37. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm oụ, Cao Thắng đã tích 
cực làm những uiệc gì cho khởi nghĩa Hương Khê? 

A. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự. 

B. Xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi các tỉnh Thanh Hó¿, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

C. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự, xây dựng căn cứ 
thuộc vùng rừng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng 
Bình. 

D. Chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho khởi nghĩa. 

Câu 38. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trèo Cần 
ương là cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887). 

b. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892). 

©. Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (tháng 7-1485) 

D. Khởi nghĩa Hương khê (1885-1895). 


, 


Bài 27 
KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP 
CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XI 


Câu 1. Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian rào? 

A. Từ năm 1884 đến 1913. B. Từ năm 1885 đến 1895. 

C. Từ năm 1885 đến 1913. D. Từ năm 1884 đến 1895, 
Câu 2. Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩ nông 
dân Yên Thế? 

A. Công nhân. B. Nâng dân. 

C. Các dân tộc sống ở miền sui. D. Nông dân và công nhân. 


138 


Câu 3. Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh nào” 


A. Bắc Giang.  B. Bắc Ninh. €. Hưng Yên I: Thanh Hóa. 
Câu 4. Vị chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên fhð là ai? 

A. Đề Nắm. B. Đề Thám. €. Đề Thuật. D. Đề Chung. 
Câu õ. Lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp nào? 

4. Văn thân, sĩ phu. B. Võ quan 

©. Nông dân. D. Địa chủ. 


Câu 6. Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quản mở rộng hoạt động 
sang 0uùng nào? 

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng. 

B. Phú Lạng Thương. 

©. Tiên Lữ (Hưng Yên), 

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, 1i Dương. 
Cô 7. Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 7897, di là lãnh tụ 
tối cao của khởi nghĩa Yên Thế? 

A. Đề Nắm. B. Đề Thám. 

Œ. Nguyễn Trung Trực. D. Phan Đình Phùng 
Câu 8. Trong giai đoạn từ 1884-1899,di là thủ lũth có uy tì nhất 
của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 

.A. Đề Thám B. Đề Nắm 

(Œ. Phan Đình Phùng D. Nguyễn Trunz Trực 
Câu 9. Giai đoạn 1898-1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì? 

.A., Xây dựng phòng tuyến 

1B. Tìm cách giải hoà với quân Pháp 

(C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở 

ID. Tích luy lương thực, xây dựng quân tỉnh nhuê 
Câu 10. Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng 
củœ ta uà địch quá chênh toàn: Đê Thám dã có một quyết định 
sắmg suốt đó là? 

.A, Tìm cách giảng hoà với quân Pháp 

;B. Lo tích luỹy lương thực 

tC. Xây đựng đội quân tỉnh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

:D. Liên lạc với một số nhà yêu nứơc: Phan Bội ('hâu, Phan Châu Trinh. 


139 


Câu 11. Từ năm 1897 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hoà oãn 
Đề Thứm đã làm gì? 
A. Khai khẩn đồn Phồn Xương. 
B. Lo tích luỹ lương thực, xây dựng quân đội tỉnh nhuè. 
C. Xây dựng phòng tuyến quân sự. 
D. A + B đúng. 
Câu 12. Nghĩa quân Yên Thế hòa hoãn uới thực dân Pháp trong 
thời gian nào? 
A. Từ năm 1898 đến năm 1908. B. Từ năm 1889 đến 1898. 
C. Từ năm 1890 đến 1913. D. Từ năm 1909 đến 1913. 
Câu 13. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc Khởi 
nghĩa nông dân? 
A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của ván 
thân, sĩ phu. 
B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dâm. 
CƠ. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 
D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đầu 
là nông dân. 
Câu 14. Vì sưo trong giai đoạn 1893-1908 Đề Thám phái 3 lán 
giảng hoà uới địch? 
A. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch. 
B. Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất và suy yếu nhanh chóng. 
Œ. Nghĩa quân chán nản không còn sức để chiến đấu. 
D. Cả a và b đều đúng. 
Câu 1ã. Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 
A. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc. 
B. Là phong trào giải phóng dân tộc. 
C. Phong trào mang tính chất bảo vệ đân tộc. 
D. Phong trào mang tính chất là cuộc cá®h mạng dân chủ tư sản. 
Câu 16. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 
.A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập. 
B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực đân Pháp và phong kiín cấu 
kết đàn áp. 
C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai tấp tiên tiến. 
D. Tất cả các câu trên đều đúng. 


140 


Câu 17. Vì sao phong trào bhúng chiến miền núi nổ ra muộn hơn 
ở miền xuôi? 

A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn. 

B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn. 

€, Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ. 

D. Địa hình rừng núi việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn. 
Câu 18. Vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thứi, Mường, Mông... đã 
tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai? 

A. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước. 

B. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp. 

€. Nguyễn Quang Bích, Hà Văn Mao. 

D. Nguyễn Văn Giáp, Câm Bá Thước. 
Câu 19. Ở Nam Kì, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đông 
bào dân tộc: 

A. Mường, Thái. B. Khơ-me, Mông. 

C. Thượng, Khơ-me, Xtiêng. D. Thượng, Xtiêng, Thái. 
Câu 20. Hà Quốc Thượng đã nổi dậy tập hợp nhân dân khởi nghĩa 
(từ rrăm 1894 đến năm 1896) ở đâu? 

A. Lai Châu. B. Sơn La. 

C. Lưu vực sông Đà. D. Hà Giang. 
Câu 21. Tại uùng Đông Bắc Bắc Kì có phong trào khứng chiến của 
đồngg bào các dân tộc nào? 

A.. Người Dao, người Hoa. B. Người Thượng, người Khơ-me. 

C.. Người Thái, người Mường. D. Người Thượng, người Thái. 
Câu 29. Đông bào Thái ở Sơn La, Yên Bái đã phục kích dịch ở 
nhiều nơi dưới sự lãnh đạo của ai? 

A. Nông Văn Quang, Cảm Văn Thanh. 

B. Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành. 

C. Đèo Văn Trì, Cảm Văn Hoan. 

D.. Hà Văn Mao, Hà Quốc Thượng. 
Câu 23. Ở Tây Nguyên các tù trưởng như Nơ-trang Giơ, Ama con, 
Ama. Giơ-hao.. đã kêu gọi nhân dân rào làng chiến đấu suốt 
nhữmg năm nào? 

A. Từ năm 1889 đến năm 1905. B. Từ năm 1884 đến năm 1890. 

C. Từ năm 1894 đến năm 1896.  D. Từ năm 1909 đến năm 1913. 


141 


Câu 24. Ý nghĩa lịch sử cơ bản nhất trong phong trào chống Pháp 
của đông bào các dân tộc miên núi? 
A. Phong trào nổ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ. 
B. Phong trào biểu hiện ý chí kiên cường của các dân tộc anh em 
C. Phong trào kế tục xứng đáng truyền thống yêu nước của tổ tiên. 
D. Khẳng định sức mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm 
chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp. 


Bài 28 
TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM 
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 


Câu 1. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế 
kỉ XIX như thế nào? 

A. Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm trọng. 

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ. 

C. Tài chính cạn kiệt, nhân dân đói khổ. 

D. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt. 
Câu 9. Cuộc khởi nghĩa của bình lính uà dân phu năm 1866 sới sự 
tham gia của một số sĩ phu, quan lại quý tộc nổ ra ở đâu? 

A. Bắc Ninh B. Huế 

Œ. Tuyên Quang D. Thái Nguyên 
Câu 3. Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở 
đâu? 

A. Tuyên Quang B. Thái Nguyên 

C. Bắc Ninh D. Bác Giang 
Câu 4. Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực đôn 
Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế dã 
thực hiện chính sách gì? 

A. Thực hiện chính sách cải cách kinh tế, xã hội. 

B. Thực hiện chính sách cải cách duy tân. 

C. Thực hiện chính sách ngoại giao mở cửa. 

D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu. 


142 


Câu õ. Trước tình hình khó bhăn của đất nước những năm cuối 
thế bỉ XIX, một yêu cầu đặt ra đó là: 

A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội chú p.ìu hợp. 

B. Cải cách duy tân đất nước. 

€. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước. 

D. Thực hiện chính sách canh tân đất nước. 
Câu 6. Từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triểu 
đình bao nhiêu bản điều trần? 

A. 25 bản. B. 30 bản. ©. 35 bản. D. 40 bản. 
Câu 7. Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ là sự kết 
tỉnh của những yếu tố nào? 

A. Yêu nước. B. Kính chúa. 

G. Kiến thức sâu rộng. D. Tất cả các ý trên đều đúng. 
Câu 8. Năm 1877 uà 1889, Nguyễn Lộ Trạch dâng uua Tự Đức 2 
bản "Thời oụ sách”, đê nghị cải cách uấn dê gì? 

A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. 

B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang và khai thác mỏ. 

G. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục. 
Cáu 9. Năm 1868, Trần Đình Túc uà Nguyễn Huy Tế xin mở cửa 
biển nào để thông thương? 

A. Cửa biển Hải Phòng. B. Cửa biển Trà Lí (Nam Định). 

C. Cửa biển Thuận An (Huế). D. Cửa biển Đà Năng. 
Câu 10. Lí do cơ bản nào bhiến các đề nghị cải cách không thể trở 
thành hiện thực? 

A.. Chưa hợp thời thế. 

B.. Rập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài. 

C.. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt. 

D.. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi. 
Câu 11. Việc triều đình Huế từ chối cải cách dã dưa đến hậu quả 


A.. Cần trở sự phát triển của những tiền để mới (TBƠN!). 

B.. Xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tác của chế độ thuộc địa 
nửa phong kiến. 

Ơ.. Mâu thuẫn xã hội không thể giải quyết được. 

D.. Câu A và B đúng. 


Câu 19. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải 
cách cuối thế kỉ XIX? 
A. Đã gáy được tiếng vang lớn. 
B. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội. 
C. Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ đang cản trở bước 
tiến hoá của dân tộc. 
D. Góp phần vào sự chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân 
đầu thế kỉ XX. 
Câu 13. “Bộ máy chính quyên TW đến địa phương mục ruông, 
nông nghiệp, thủ công nghiệp uù thương nghiệp đình trệ, tài 
chính cạn kiệt đời sống nhân dân uô cùng khó khăn. Máu thuẫn 
giai cấp uà mâu thuẫn giữa dân tộc ngày càng gay gắt? Đó là tình 
hình Việt Nam uào thời gian nào? 


A. Cuối thế kỉ XVIII B. Đầu thế kỉ XIX 
C. Giữa thế kỉ XIX D. Cuối thế kỉ XIX 


Câu 14. Năm 1866, đặc biệt nổ ra cuộc khởi nghĩa của bình lính 
uà dân phu tại. 

A. Nổ ra tại Thái Nguyên B. Nổ ra tại Huế 

Œ. Nổ ra tại Tuyên Quang D. Nổ ra tại Yên Thế 
Câu 15. Trước tình hình đất nước ngày càng nguy khốn, đông thời 
xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu 
mạnh, một số quan lại, sĩ phu yêu nước đã mạnh dạn đê nghị gì 
uới nhà nước phong khiến? 

A. Đổi mới công việc nội trị 

B. Đổi mới nên kinh tế, văn hoá. 

C. Đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá. 

D. Đổi mới chính sách đối ngoại. 


144 


CHƯƠNG II 
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


Bài 99 

CHINH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN 

PHÁP VÀ NHỮNG CHUYÊN BIỂN VỀ RINH TẾ, XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM 


Câu 1. Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong uiệc thành lập 
Liên bang Đông Dương là gì? 

A. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thơng nhất giả tạo. 

B. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp. 

Œ. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, 

Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới. 

D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính. 
Câu 3. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành 
tòo ;hời giart nào? 

A. Từ năm 1897 đến năm 1912 B. Từ năm 1897 đến n¿+ .9i13 

C. Từ năm 1897 đến năm 1914 D. Từ năm 1897 đến năm ¡915 
Câu 3. Cuộc khơi thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh uực nông 
oø hiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì? 

A. Cướp đoạt ruộng đất. B. Nh lúa trồng cây công nghiệp. 

€. Thu tô nặng. D. Lập đồn điền. 
Câu †. Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung ào ngành gì? 

A. Sản xuất xi măng và gạch ngói.B. Khai thác than và kim loại. 

C. Chế biến gỗ và xay xát gạo. — D. Khai thác điện, nước. 
Câu 5. Tính đến năm 1902 thực dân Pháp đã chiếm bao nhiêu đất 
đaủ của nhân dân Bắc Kì? 

A. 180000 hécta. B. 181000 hécta. 

5.182000 hécta. D. 183000 hécta. 
Câu 6. Đến năm 1912, hệ thống đường sắt Việt Nam có tổng chiêu 
dàu tao nhiêu Em? 

A.Có tổng chiều dài 2000 km  B. Có tổng chiều đài 2059 km 

C.Có tổng chiều dài 2159 km  D. Có tổng chiều dài 2150 km 


145 


Câu 7. Chính sách nào dưới đây thuộc uề chính trị nà Pháp đã áp 
dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành bhai thác thuộc địa lên 
thứ nhất? 

A. Chính sách “Chia để trị”. 

l. Chính sách“dùng người Pháp trị người Việt”. 

C. Chính sách “đồng hoá” dân tộc Việt Nam. 

D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam. 
Cau 8. Trong quá trình khai thác trên lĩnh uực công nghiệp ở Viat 
Nam, thực dân Pháp chú trọng khai thác ngành nào? 

A. Ngành công nghiệp nặng. 

B. Ngành công nghiệp nhẹ. 

C. Ngành khai thác mỏ. 

D. Ngành luyện kim và cơ khí. 
Câu 9. Chính sách nào dưới đây là Chính sách thâm độc nhất mà 
thực dân Phóp úp dụng trên lĩnh uực nông nghiệp trong quá 
trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam? 

A. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nam. 

B. Lập các đồn điển để trồng các loại cây công nghiệp. 

C. Thu mua lương thực vớ: giá rẻ mạt đối với nông dân. 

D. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp. 
Câu 10. Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đó Làn 
cho nên bình tế Việt Nam như thế nào? 

A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt. 

B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ. 

C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghệp n‡ng. 

D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thiộc:. 
Câu 11. Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra máy 
bậc? Đó là những bậc nào? 

A. Hai bậc: Tiểu học và Trung học. 

B. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học. 

QC. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học. 

D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. 
Câu 13. Mụa đích của Phúớp trong uiệc mở trường học để làm gìt 

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam. 

B. Khai minh nần văn hoá giáo dục Việt Nam. 


146 


€, Do nhu câu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bán 
xứ phục vụ cho Pháp. 

D. Do nhu cầu học tập của nhân dâ:r ngày một cai 
Câu 13. Ở bậc Tiểu học trong nên giáo dục Việt Nam thời thuộc 
Pháp học sinh học chữ gì? 

A. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện. 

B, Chữ Hán, chữ Pháp. 

€. Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc. 

D. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. 
Câu 14. Giai cấp địa chủ phong biến đã đâu hàng, làm tay sơi cho 
thực dân Phóp, số lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận cấu 
kết uới đế quốc để đp bức bóc lột nhân dân. Mệt số địa chủ uừa uà 
nhỏ có tỉnh thần yêu nước. Đó là sự phân hoá của giai cấp địa 
chủ phong biến Việt Nam trong thời bì nào? 

A. Từ 1858 đến 1897. B. Từ 1858 đến 1900. 

C. Từ 1897 đến 1914. D. Từ 1897 đến 1918. 
Câu 15. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu 
nhiều thứ thuế uè bị khổ cực trăm bê? 

A. Giai cấp tư sản dân tộc. 

B. Tầng lớp tiểu tư sản. 

C. Giai cấp công nhân làm thuê. 

D. Giai cấp nông dân. 
Câu 16. Thành phân xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam 
chủ yếu từ: 

A. Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh. 

B. Giai cấp nông dân bị tước ruộng đất. 

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp. 

D. Giai cấp địa chủ nhả bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất. 
Câu 17. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác 
dộn,g đến giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào? 

A. Nòng dân bị phá sản, họ bị bần cùng hoá, không lối thoát 

B. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất, cơ cực trăm bể 

C. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, không lối thoát 

D. Nông dân bị bần cùng hoá, không lối thoát. 


147 


Câu 18. Từ chỗ là giai cấp ít nhiêu giữ oai trò lãnh đạo cuộc đấu 
tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIN, giờ đây giai cấp địa chủ phong 
kiến đã thuy đổi như thế nào? 

A. Trở thành tay sai cho thực dân Pháp. 

B. Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam. 

€. Trở thành tay sai của thực dân Pháp, ra sức bóc lột, áp bức nông dân. 

D. Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam. 
Câu 19. Đô thị Việt Nam ra đời oờ phát triển ngày càòng nhiều ào 
khoảng thời gian rào? 


A. Đầu thế kỉ XIX B. Cuối thế kỉ XIX 
C. Đầu thế kỉ XX D. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX 


Câu 20. Cùng uới sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới 
đã xuất hiện đó là: 

A. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp. 

B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân. 

C. Những nhà thầu khoán, đại lý. 

D. Chú xí nghiệp, chủ hãng buôn bán. 
Câu 21. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhốt, số lượng công nhân 
Việt Nam có khoảng bao nhiêu người? 

A. Khoảng mười vạn người. B. Khoảng hai mươi vạn người. 

C. Khoảng năm vạn người. D. Khoảng mười lăm vạn người. 
Câu 29. Mâm mống ra đời của tầng lớp tư sản dân tộc xuất phát 
từ đâu? 

A. Từ một số người đứng ra hoạt động công thương nghiệp. 

B. Từ một số người nông dân giàu có chuyển hướng kinh doanh. 

Œ. Từ một số tiểu tư sản có ít vốn chuyển hướng kinh doanh. 

D. Tất các các thành phần trên. 
Câu 23. Vì sưo giưi cấp công nhân Việt Nam sớm có tỉnh thần đến 
tranh mạnh mẽ? 

A. Vì họ bị địa chủ phong kiến bóc lột tàn bạo. 

B. Vì họ lương không đủ ăn. 

C. Vì họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột. 

D. Vì họ đòi cải thiện điều kiện việc làm và sinh hoạt. 


148 


Câu 24. Dầu thế kỉ XX, những sự biện nào ¡ro+ thế giới tác động 
đến xã hội Việt Nam? 


A. Cuộc Duy Tân của Thiên hoàng Minh trị ở * ::+! (1868). 
B. Học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn ở 1'::n;; Quốc (1905). 
€. Tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu và cuộc I›¡z Tân ở Nhật Bản. 


D. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. 
Câu 25. "Vậy bây giờ muốn tìm ngoại uiện không gì bằng sang 
Nhật là hơn cả". Đó là câu nói của ai? 

A. Phan Bội Châu. B. Nguyễn Hàn. 

C. Phan Châu Trinh. D. Nguyễn Trương Tộ. 
Câu 26. Điểm mới của xu hướng cứu nước đâu thế kỉ XX? 

A. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam, không lệ thuộc Pháp. 

B. Đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN. 

C. Học tập Nhật Bản, đẩy mạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản. 

ÐD. Yêu cầu nhà vua thực hiện cải cách duy tân đất nước. 
Cêu 27. Tụi sưo các nhò yêu nước lúc bấy giờ lại muốn noi theo 
con đường cứu nước của Nhật Bản? 

.A. Tư tưởng cứu nước phong kiến của Việt Nam đã lỗi thời. 

B. Nhật Bản là nước châu Á "đồng văn, đồng chủng". 

CƠ. Nhật Bản đã tiến hành cải cách đất nước phát triển phồn thịnh. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 28. Những năm cuốt thế kì XIX dâu thế kí XX, những thông 
tin uê tình hình thế giới, mà trước hết là các nước nào đã xâm 
nhập ào Việt Nam? 

.A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á. 

Ð. Các nước như Nhật Bản và Trung Quốc. 

'Œ. Các nước như Anh, Pháp. 

D. Các nước ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc. 


148 


Bài 30 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP 
TỪ ĐẦU THẾ RỈ XX ĐẾN NĂM 1918 


Câu 1. Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các 
sĩ phu yêu nước Việt Nưm chủ trương theo hai hướng đó là: 

A. Bạo động và cải cách. 

B. Đánh Pháp và hoà Pháp. 

©. Theo phương Tây và theo Nhật. 

D. Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp. 
Câu 2. Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của eác sĩ ;hu Việt Nam, 
muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào? 

A. Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc. 

B. Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản. 

C. Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp. 

D. Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga. 
Câu 3. Những người đi tiên phong trong phong trào yêu mước: tà 
cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là ai? 

A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khíc Nhu. 

B. Nguyễn Ái Quốc. 

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

D. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu. 
Câu 4. Cuộc ouận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX đá gắn 
uiệc đánh đuổi thực dân Pháp uới: 

A. Đánh đuổi phong kiến tay sai. 

B. Cải biến xã hội. 

€. Giành độc lập dân tộc. 

D. Giải phóng giai cấp nông dân. 
Câu õ. Hình thức đấu tranh nùòo dưới đây gắn dới phorg trù yê: 
nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A. Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang. 

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, ngoại gi:ac 

Ơ. Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị. 

D. Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trả độc liập. 


150 


Câu ©. Là lãnh tụ tiêu biếu nhối frong phong: "rào giải phóng dân 
tộc dâu thế ki XX, Phua Bội Cháu đã đề ro chủ trương như thế 
nào để cu nước, cứu dân? 

A. Chủ trương dùng cải cách kinh tê để năng cao đời sóng nhan dân. 

H. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đảnh đuổi Pháp 

C. Chủ trương thoả hiệp với Pháp để Pháp trao trả đôc iập 

D. Chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hàc cải cách xã hội. 
Câu 7. Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng dâu được thành lập 
năm rào? 

A., Năm 1902 B. Năm 1904 

€C. Nàm 1906 D. Năm 1908 
Câu 8. Mục đích của Hội Duy tân là gì? 

A. Gửi thanh niên sang Nhật du học. 

B. Phát động thanh niên tham gia phong trào Đông Du. 

€. Lập ra một nước Việt Nam độc lập. 

D. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc. 
Câu 9. Phong trèo Đông Du đưa thanh niền Việt Nơm sang nước 
nào học tập? 

A. Nước Pháp. B. Nước Nga. 

Œ€. Nước Nhật. D. Nước Mỹ. 
Câu 10. Người Nhật hứa giúp Hội Duy Tân những gì? 

A. Giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. 

B. Giúp lực lượng để đánh Pháp. 

C. Giúp đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang. 

D. Giúp vũ khí, lương thực. 
Câu 11. Đầu năm 1904, Phan Bội Châu cùng một số đông chí của 
mình thành lập hội Duy tân để làm gì? 

Ạ. Tập hợp đông đảo quần chúng thực hiện cuộc cải cách. 

B. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. 

C. Đưa người Việt Nam sang Nhật học tập kinh nghiệm về đánh Pháp. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 12. Mục đích cơ bản trong phong trờo Đông du của Phaaà Bội 
Châu là gì? 

A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh 

nghiệm về đánh Pháp. 


1ỗ1 


B. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập để chuẩn bị lực 
lượng lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam. 
C. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật, cầu viện Nhật giúp Việt Nam 
đánh Pháp. 
D. !-¡a thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực 
lượng chống Pháp. 
Câu 13. Ý định chuyến xuất dương đầu năm 1905 của Phan Bội 
Châu là gì? 
A. Cầu viện (khí giới, tiên bạc) để đánh Pháp. 
B. Mua khí giới để đánh Pháp. 
C. Liên hệ để đưa thanh niên sang Nhật du học. 
D. Nhờ Nhật đào tạo cán bộ cho cuộc vũ trang sau này. 
. Câu 14. Đến thời gian nào cụ Phan Bội Châu buộc phỏi rời khỏi 
_ nước Nhật? 
A. Tháng 2 năm 1909. B. Tháng 3 năm 1909. 
C. Tháng 4 năm 1909. D. Tháng 5ð năm1909. 
. Câu 1ã. Tháng 3-1907, ở Bắc Kì có một cuộc uận động được các sĩ 
phu chú trọng, đó là cuộc uận động rào? 
A. Cuộc vận động Duy tân. 
B. Phong trào Đông du. 
C. Cuộc vận động cải cách văn hoá theo lối tư sản (Đông Kinh nghĩa 
thục). 
D. Phong trào chống thuế ở Trung Kì. 
Câu 16. Chương trình học gôm các bài uê địa lý, lịch sử, kikca học 
thường thức. Bên cạnh hình thức mở trường, các nhà 'Nho tến bộ 
còn tổ chức các buổi bình uăn uà xuất bản sách báo. Đó lò hoạt 
động của tổ chức nào? 
A. Hội Duy tân. B. Đông Kinh nghĩa thục. 
C. Cuộc vận động Duy tân. D. Câu A và C đúng. 
Câu 17. Sự tiến bộ của Đông Kinh nghĩa thục biểu hiện ở điểm sào? 
——  Á, Chống nền giáo dục cũ mà thực dân Pháp muốn lợi dụng để nựu dân 
B. Cổ vũ cái mới (học chữ Quốc ngữ) 
C. Lên án phong tục tập quán lạc hậu 
D. Cả 3 ý trên đều đúng 


152 


Câu 18. Ai là người lãnh dạo phong trào Ù:v trìn? 

A. Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng 

B. Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu. 

©. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền. 

D. Lê Đại, Vũ Hoàng. 
Câu 19. Mở trường, diễn thuyết uê các đề tài sinh hoạt xã hội, tình 
hình thế giới, tuyên truyền đả phá cúc hủ tục phong biến lạc hậu, 
đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, dà bích quan lại xấu, cổ 
động uiệc mở rang công thương...Đó lè hoạt động của phong trào 
nào? 

A, Phong trào Đông du (1905) 

B. Đông Kinh nghĩa thục (1907) 

C. Cuộc vận động Duy tân (1908) 

D. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1903) 
Câu 20. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Phan 
Châu Trinh nêu chủ trương cứu nước, cứu dân bằng cách nào? 

A. Tiến hành bạo động đánh đuổi thực dân Pháp. 

B. Nâng cao dàn trí, dân quyền. 

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao đơn phương với Pháp để pháp trao trả 

độc lập. 

D. Câu A, B, C đều đúng. 
Câu 21. Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối uới nhân 
dân Việt Nam? 

A. “Tự lực, tự cường”. B. “T/ iực cánh sinh". 

C. “Tự lực khai hoá”. D. “Tự do dân chủ”. 
Câu 29. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trình dä làm bùng 
lên trong quân chúng ngọn lửa đấu tranh: 

A. Chống thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến mạnh mẽ. 

B. Chống đi phu, đòi giầm sưu thuế. È 

C. Chống chính sách chia để trị của Pháp. 

D. Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình ở Việt Nam. 
Câu 23. Phong tròo Duy tân của Phan Châu Trình bùng nổ nào 
thời gian nào, khởi điển của phong trào ở tỉnh nào? 

A. Bùng nổ vào tháng 2 - 1908, khởi điểm ở Quảng Ngãi. 

B. Bùng nổ vào tháng 3 - 1908, khởi điểm ở Quảng Nam. 


153 


Œ. Bòng nổ vào tháng 5 - 1908, khơi điểm ở Bình Đinh. 

D. Bùng nể vào tháng 3 - 1908, khởi điểm ở Phú Yên. 
Câu 24. Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau củœ Phan Bội 
Châu uà Phan Châu Trình trong quó trình hoạt động cách mạng 
của mình? 

A. Đều thực hiện chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi 

thực dân Pháp. 

B. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường. 

C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ. 

D. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 
Câu 25. Vờo răm 1908, phong trào chống đi phụ, chống sưu thuế 
điễn ra sôi nổi ở đâu? 

A. Quảng Nam-Đà Nẵng. 

B. Quảng Nam-Quảng Ngãi. 

C. Quảng Bình-Quảng Nam. 

D. Quảng Trị-Quảng Nam. 
Câu 26. Kết quả lớn rrhất của phong trào chống sưu thuế nm 1908? 

A. Địa chủ phong kiến phải giảm sưu thuế cho nông dân. 

Ð. Thức tỉnh phong trào chống sưu thuế ở các tỉnh Bắc Kì. 

C. Làm tê liệt chính quyền của thực dân phong kiến ở nông thôn. 

D. Lối làm ăn theo phương thức tư bản chủ nghĩa được truyền bá. 
Câu 27. Vì sao trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, gảa 
xuất ở nông thôn Việt Nam giảm sút? 

A, Nước Pháp tham gia chiến tranh, Việt Nam bị ảnh hưởng. 

B. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét phục vụ chiến tranh. 

Œ. Nhân dân bị bắt đi lính, diện tích trồng lúa bị thu hẹp. 

D. Trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. 
Câu 28. Số lính thợ người Đông Dương chiếm bao nhiêu tổng sử 
lính thợ trong tất cả các thuộc địa của Pháp? 


A. 1⁄3 tổng số lính thợ. B. 1⁄4 tổng số lính chợ. 
C. 1⁄2 tổng số lính thợ. D. 2⁄3 tổng số lính thợ. 
Câu 29. Vị uua nào tham gia oụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)? 
A. Vua Hàm Nghỉ. B. Vua Duy Tân. 
€C. Vua Tự Đức. D. Vua Thành Thái. 


154 


Câu 30. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) d{o những sĩ phu nào 
lãnh đạo? š 

A. Thái Phiên và Trần Cao Vân. 

B. Trần Quý Cáp và Phan Châu Trinh. 

GŒ. Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn. 

D. Lương Văn Can và Lương Văn Quyến. 
Câu 31. Lực lượng chính của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (1917) là: 

.À. Nông dân-thợ thủ công. 

B. Công nhân-tiểu tư sản. 

Œ. Tù chính trị phối hợp bính lính người Việt trong quân đội Pháp. 

Ð.Nông dân và công nhân. 
Câu 39. Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) năm nào? 

A.Năm 1911.  B.Năm 1912 C Năm 1913.  D.Năm 1914. 
Câu 33. Nguyễn Tết Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối 
cảnh đất nước như thế nào? 

A. Nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến. 

B. Đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, nhân dân cơ cực. 

Œ. Zác phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu ‡4. Nguyễn Ái Quốc sinh rơ cè lớn lên trong một gia đình như 
thế nào? 

ÁA\, 3ia đình trí thức yêu nước. 

R. 3ia đình nông dán nghèo yêu nước. 

€. 3ia đình công nhân nghèo yêu nước. 

DI. 3ia đình địa chủ nhỏ yêu nước. 
Câu šõ. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước 
của Phan Bội Châu, Phan Châu Trình uà các bậc tiên bối yêu 
nước lâu thế kỉ XX? 

A.. Ủon đường của họ không có nước nào áp dụng. 

B¿. 0on đường của họ là con đường cách mạng tư sản. 

C:. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó. 

Di. Jon đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát 

khỏi sự bế tắc của chế độ phong kiến. : 


155 


Câu 36. Năm 1904, Nguyễn Ái Quốc theo cha là Nguyễn Sinh Sửc 
đi đâu? 

A. Đi vào Cao Lãnh (Đồng Tháp). 

B. Đi vào Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn). 

€. Đi vào Huế. 

D. Đi vào Phan Thiết. 
Câu 37. Trong thời gian học ở trường Quốc học Huế, Nguyễn Ái 
Quốc thường được thấy câu khẩu hiệu gì của Pháp? 

A. “Tự do, đân chủ, cơm áo, hoà bình”. 

B. “Tự do ngôn luận và tự do báo chí”. 

C. “Tự do, bình đẳng, bác ái”. 

D. “Độc lập dân tộc cho các nước thuộc địa”. 
Câu 38. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước uào thời gicn 
nào? l 

A. Ngày 6 tháng 5 năm 1911. 

B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911. 

©. Ngày 10 tháng ð năm 1911. 

D. Ngày 19 tháng ð năm 1911. - 
Câu 39. Tháng 7 - 1911, Nguyễn Ái Quốc đến địa danh nào cta 
nước Pháp? 

A. Cảng Mác-xây. B. Thành phố Véc-xai. 

C. Thủ đô Pa-ri. D. Thành phó Phông-ten-}lô. 
Câu 40. Sưu nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phì, chúu Mĩ, 
châu Âu, Nguyễn Ái Quốc trở lại nước Pháp uào thời gian nà? 

A. Tháng 11 năm 1917. B. Tháng 12 năm 1917. 

Ơ. Tháng 2 năm 1918. D. Tháng 6 năm 1919. 
Câu 41. Trong thời gian trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng húi 
hoạt động trong các phong trào nào? 

A. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp. 

C. Phong trào yêu nước của Việt kiểu ở Pháp. § 

D. Phong trào yêu nước của Việt kiểu và phong trào đấu trath cia 

công nhân Pháp. 


-156 


Câu 143. Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh 
chóng trở thành nhân oật lãnh dạo của tô cíức nào? 

A. Hội người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri. 

B.Hội Việt kiểu yêu nước tại Véc-xai. 

€. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp 

D Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 


Bài 31 
ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 


Câu 1. Chế độ phong biến Việt Nam bước tào giai đoạn bhủng 
hoảng trầm trọng từ khi nào? 

.A. Từ thế kỉ XVII. B. Từ thế kỉ XIH. 

Ơ. Từ thế kỉ XIX. D. Từ thế kỉ XX. 
Câu 2. Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, di là người đầu tiên củng 
cố ckế độ phong biến tập quyền? 

.A. Gia Long. B. Minh Mạng. 

Œ. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 
Câu 3. Dưới thời nhà Nguyễn có bao nhiêu đời uua, bao nhiêu đời 
chua? 

4A. Chín đời vua, chín đời chúa. 

18. Mười đời vua mười chín đời chúa. 

Œ,. Chín đời vua, mười ba đời chúa. 

1D. Tám đời vua, mười đời chúa. 
Câu 1. Lợi dụng các điều khoản của Hiệp ước nào, thực dân Pháp 
định đem quân xâm lược Việt Nam một cách hợp Pháp? 

/A, Hiệp ước Mác-xai (1788). B. Hiệp ước Véc-xai (1787). 

Œ. Hiệp ước Hác-măng (1883).  D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884). 
Câu š. Vì sao cuối thế kỉ XVIHHI, thực dân Pháp không thực hiện 
được $ đồ xâm lược Việt Nam? 

/A. Vì chúng chưa chuẩn bị đẩy đủ các điều kiện cho cuộc chiến tranh 

xâm lược. 
lạ. Vì triều đại phong kiến Việt Nam còn mạnh. 


157 


C. Vì chúng chưa có thế lực nội ứng ở Việt Nam. 
D. Vì những diễn biến chính trị năm 1789 và điều kiện khó khán về 
kinh tế tài chính. 
Câu 6. Mở màn cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở 
Việt Nam bằng sự kiện lịch sử nòo? 
A. Ngày 9 - 1 - 1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng đanh 
vào cửa biển Bà Nẵng. 
B. Ngày 1 - 9 - 1858, Liên quân Pháp - Anh nổ súng đánh và› cửa 
biển Đà Nắng. 
Œ. Ngày 1 - 9 - 1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng đánh 
vào cửa biển Đà Nẵng. 
D. Ngày 9 - 1 - 1858, Liên quân Pháp - Bồ Đào Nha nổ súng đấna vào 
cửa biển Đà Nắng. l 
Câu 7. Người được cử làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam - Đà 
Nẵng để lo uiệc chống giặc trong những ngày đầu thực dâr Phúp 
xâm lược Việt Nam là di? 
A. Tôn Thất Thuyết. B, Hoàng Diệu. 
C. Phan Thanh Giản. D. Nguyễn Tri Phương. 
Câu 8. Chính quyền nhà Nguyễn thương lượng rôi đi đến kí kết 
hoà ước Nhâm Tuất uới Phớp ào thời gian nào? 
A. Ngày B tháng 6 năm 1862. B. Ngày 6 tháng 5 năm 1862. 
C. Ngày 5 tháng 6 năm 1864. D. Ngày 6 tháng ð năm 1864. 
Câu 9. Thực dân Phép đánh chiếm thành Hà Nội lân thứ niaất ào 
năm nào, lúc đó di là Tổng đốc thành Hà Nội? 
A. Năm 1873, Tổng đốc thành Hà Nội là Nguyễn Tri Phương. 
B. Năm 1874, Tổng đốc thành Hà Nội là Hoàng Diệu. 
C. Năm 1875, Tổng đốc thành Hà Nội là Tôn Thất thuyết. 
D. Năm 1874, Tổng đốc thành Hà Nội là Lưu Vĩnh Phúc. 
Câu 10. Thực dân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ la uào 
năm nào, lúc đó di là Tổng đốc thành Hà Nội? 
A. Năm 1883, Tổng đốc thành Hà Nộ: :à Nguyễn Trí Phương. 
B. Năm 1882, Tổng đốc thành Hà Nội 'à Hoàng Diệu. 
C. Năm 1885, Tổng đốc thành Hà Nội là Tôn Thất thuyết. 
D. Năm 1884, Tổng đốc thành Hà Nội là Lưu Vĩnh Phúc. 


158 


Câu 11. Người tổ chức thành công hai trạa phạc kích giết bai sĩ 
guan chỉ huy Pháp là Gác-ni-e oà Ri-oi-e (ạ¡ Câu Giấy trong hai 
lân Pháp tấn công Bắc Kì là ai? 

A. Liêm Vĩnh Phúc. B. Phan B4 Vành. 

Œ. Hoàng Diệu. D. Nguyễn Tri Phương. 
Câu 12. Quyên “bdo hộ” của Pháp ớ Bắc Ñì oà Trung Kì được triều 
đình Huế chính thức thừa nhận qua uiệc: 

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874). 

b3, Kí Hiệp ước Hác-măng (1883). 

Œ. Kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884). 

Ð. Kí Hiệp ước Thiên Tân (1884). 
Câu 13. Sau khi triêu Huế kí Hiệp ước Hác-măng (1883) oờ Hiệp 
ước Pa-tơ-nốt, phái chủ chiến trong triều đình do aì đứng đâu uẫn 
hỉ bong khôi phục chủ quyên uà chờ thời cơ tới là gi? 

A. Vua Hàm Nghi. B. Nguyễn Văn Tường. 

C. Vua Duy Tân. D. Tôn Thất Thuyết. 
Câu 14. Chiếu Cần Vương kêu goi đồng bào, tướng lĩnh, sĩ phu ra 
sức giúp uua cứu nước được ban hành bởi: 

A. Vua Hàm Nghi. 

B. Vua Duy Tân. 

C. Vua Thành Thái. 

D. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 
Câu 1õ. Mục tiêu của phong trào Cần Vương là gì? 

A. Phò vua, cứu nước. 

B. Giải phóng dân tộc. 

C. Chống triều đình Huế. 

D. Chống các thế lực phản động ở các địa phương. 
Câu 16. Hưởng ứng phong trờo Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nào 
dưới đây nổ ra đầu tiên? 

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. B. Khởi nghĩa Hương Khê. 

C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sây. 
Câu 17. Trong phong trào Cần Vương chống Phúp cuối thế kí XÌX, 
cuộc khởi nghĩa nào có quy mô lớn nhất? 

A. Khới nghĩa Hùng Lĩnh. ›—B. Khởi nghĩa Hương Khê. 

ÓC. Khởi nghĩa Ba Định. D. Khởi nghĩa Bảai Sậy. 


159 


Câu 18. Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, 
cuộc khởi nghĩa nòo kéo dời lâu nhất? 

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. B. Khởi nghĩa Hương Khê. 

C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 
Câu 19. Sắp xếp theo thứ tự thời gian kết thúc (từ trước đến sau) 
các cuộc khởi nghĩa trong phong trùo Cần Vương: 

A. Khởi nghĩa Ba Đình - Bãi Sậy - Hương Khê. 

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy - Ba Đình - Hương Khê. 

C. Khởi nghãi Bãi Sậy - Hương Khê - Ba Đình. 

D. Khởi nghĩa Hương Khê - Ba Đình - Bãi Sậy. 
Câu 20. Một uị tướng tài trên lĩnh uực uừa chế tạo uũ kihí, uừa 
tham gia khởi nghĩa Hương Khê. Ông là ai? 

A, Phan Đình Phùng. B. Đ;+h Công Tráng. 

€. Cao Thắng. D. Nguyễn Thiện Thuật. 
Cá:: 21. Cuộc khởi nghĩa nào trong phong trào Cân uương cầu thế 
kỉ IX được đánh dấu là bước phát triển cao nhất uà khi mó thất 
bại cũng đánh dấu sự kết thúc của phong trào Cần 0ương trên 
phạm uì cả nước? 


A. Khỏi nghĩa Hùng Lĩnh. B. Khởi nghĩa Hương Khê. 
C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 


Câu 22. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nông dân Việt Nam 
cuối thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Hương Khê. 

B. Khởi nghĩa Yên Thế. 

C. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát. — 

D. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành. Anh 
Câu 23. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho phong trào đấu tranh của 
nhân dân ta đến năm 1918 cuối cùng đều bị thất bại? E 

A. Do thiếu sự liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dàn.. 

B. Do thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến cách mạng. 

C. Do thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng cách mạng còn noa yếu. 

D. Do ý thức hệ phong kiến trở nên lỗi thời, lạc hậu. 
Câu 24. Cuối thế kỉ XIY, trào lưu tư tưởng cách mạng mới ở các 
nước nào bắt đầu dội uào Việt Nam? 

A. Của Trung Quốc và Ấn Độ. 

B. Của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. 


160 


C. Cũa Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. 
D. Của Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp. 
Câu 25. Hội Duy tân ở Trung Kì do di sứng lấp, ra, 0uào năm nào? 
A. Phan Châu Trinh, vào năm 1908. 
B. Vua Duy Tân, vào năm 1907. 
C. Lương Văn Can, vào năm 41905. 
D. Phan Bội Châu, vào năm 1904. 
Câu 26. Ai là người khởi xướng phong trào yêu nước của Việt Nam 
theo khuynh hướng 0ô sản? 
A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trir.h. 
C. Nguyến Ái Quốc. D. Lương Văn Can. 


161 


PHẦN BA 
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


PHẦN MỘT 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 


CHƯƠNG I 
THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) 


Bài 1 
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 


Đáp án 
J 

B C 27 |Đ:A,B,C 36 B 

C ® S:D 37 ® 

G C 28 |A2,B1,C4,| 38 B 

D A D3, E.5 39 C 

A D 29 |Đ:A,D, 40 D 

C B S:B,C. 41 D 

D C 30 B 42 l0) 

A B 81 | A 43 C 

C ^ 32 |Đ:A,C,D,F| 44 |A.3,B1,C.2, 
® C S§:B,E D.5, Ð.4, F.6 
B B 33 D 45 D 

C D 34 D 46 A 

B C 35 ÀA 


162 


Bài 2 


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) 


Ì Đáp | Gáu 


Đáp án Câu | Đáp | Câu Đáp án 
Út |J án án |_ 
1 D | 10 D 18 | B | 37 A 
2 | A | 11 |Đ:B,C,E,F.| 19 | A | 28 B 
3 | D S:A,D 20 | B | 29 D 
4 G | 12 D Ø1 Ì A | 80 D 
5 E | 18 B 22 | D | 31 B 
6 |D |1 D 23 | C | 39 |1B,2.A,3D, 
7| B8 |1 R 24 | D 4.E, 5.F, 
8 | C | 16 B 26 | D- 6.C, 7.G 
9 | A | 17 G 26 | A 
Bài 3 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP 
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 
LBép án | Câu | Đápán | Câu | Đáp án | Câu 
1 C 10 B 19 B 28 D 
2 B 11 lọ 20 A 29 A 
3 A 19 B 21 A 30 |ĐÐ:A,B,C 
4 À 18 D 22 D S:D 
5 B 14 B 25 A 31 B 
6 B 15 C 24 D 39 C 
# B 16 A 25 A 38 B 
8 A 17 B 26 B 34 D 
9 L9 vi D 37 C 


16 


Bài 4 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 


Đáp | Câu | Đáp Đáp án 
án án 
^ 17 B 26 ^A 
C 18 C 27 B 
C 19 D 28 D 
C 20 D 29 D 
C 21 D 30 B 
B 22 C 31 D 
B 238 C 32 |1.C,2.E,3.A, 
D 24 B 4.B,5.D,6.G 
D 25 A 33 D 


164 


1 


CHƯƠNG II 
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỔ! THỂ 1Ï XX 


Bài 5 
CÔNG XÃ PA-RI (1871) 


T 


Câu Đáp án L Câu | ——— Đápán 

1 D 15 D 

2 C l6 A. nhân dân Pa-ri 

3 D B. Phổ thêng đầu phiếu 

4 B C. Trúng cử 

5 C ' D. công nhân và trí thức 

6 D 17 B 

ví Đ.A,B,S.C 18 C 

8 C 19 C 

9 A 20 1.B, 2.A, 3.E, 4.C, 5.D, 6.G, 7.F 
B “ ơ 
C 22 B 


Đ:A,B,D,S:C 23 ^ 
C 24 M C.F,2.AD.E.G 


D 25 Đ:A,D,E;S:B,C,F 


16: 


Bài 6 
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Đáp án Câư | Đápán | Câu | Đápán 
C 22 C 33 A 
A 23 l6) 34 B 
C 24 D 35 L9) 
^ 25 B 36 D 
A 26 B 37 D 
B 27 A 38 C 
A 28 D 4 
_ 29 C ấ1, Í B 
B 30 D 42 | 
C - ING „ A_ | 
9. A. 33 triệu km? B. 400 triâu người 
C. gấp 12 lần D. gấp 3 lần 
18. A. đường sắt, khai mỏ, luyện kim 
B. điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô 
C. vẫn trong trình trạng sản xuất nhỏ 
D. cho vai lãi 
E. nền cộng hòa thứ 3 được thành lập 
32. A. nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc và tư bản 
độc quyền. 
B. để cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công dân, truyền lbá 
bạo lực 
ƠC. chạy đua vũ trang chia lại thế giới. 
D. đế quốc quân phiệt, hiếu chiến. 
39. A. phát triển nhất thế giới 
B. đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp 
C. các công ty độc quyển 


D. nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho châu Âu. 


Bài 7 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Q\'ốc TẾ 
CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THỂ KỈ XX 


Câu Đáp án | Câu __ Đáp án 
ï D 11 | D 
2 Đ:A,B,D;,S:C 13 G 
3 6 13. D 
4 A 14 A 
5 B 1õ € 
6 C 16 D 
kị Ð 17 D 
8 | A.100 năm 18 A 
B. công nhân 19 B 
C. Pa-ri 20 D 
D. Quốc tế thứ hai 31 Ì1.BE,5.&,5,0,4B..5Đ, 
9 A 6.G, 7.1, 6.H, 9.L, 10.K 
L 10 C —_— 


Bài 8 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĨ THUẬT, KHOA HỌC, 
VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THỂ KỈ XVII-XIX. 


\ 


_ Đáp án ị 


A. tăng nhanh sản xuất thép B. nhôm nhanh, rẻ 

C. máy tiện, máy phay. D. than đá, dầu mổ 

E. sắt F. máy hơi nước 

A. thuyết vạn vẫn hấp hẫn 

B. định luật bảo toàn vật chất và năng lượng | 


167 


10. 


18. 


168 


Ẻ. bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật 
D. thuyết tiến hóa và di truyền 

A. Phoi-ơ-bách và Hê-ghen 

B. Xmít và Ri-các-đô 

C.Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp) và Ô-qen (Anh) 

D. Mác và Ăng-ghen để xướng 


A. Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô 

B. Ban-dắc, Thác-cơ-rê, Đích-ken, Gô-gôn, Lép-Tôn-xtôi 
C. Mô-da, Bét-tô-ven, Sô-panh, Trai-cốp-xki 

D. Đa-vít, Đơ-la-croa, Cuốc-bê, Gôi-a 


CHƯƠNG II 
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII ĐẦU THẾ KỈ x:X 


Bài 9 
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII ĐẦU THỂ KỈ XX 


K Câu Đáp án Câu ___ Đáp án Ì 

1 A 15 D 

2 A 16 C 

3 B 17 C 

4 C 18 B 

5 C 19 ỡ 

6 Đ:B,C,D,.S: A 20 G 

vì B 21 D 

8 À 32 B 

9 D 23 C 

10 B 24 D 

11 C 25 B 

12 C 26 A 

13 A 31 B 

14  |A.60000 người ˆ 28 |1B,3A,3D,4C, 

| B. miễn Bắc và một số B.F,6.G, 7.F 

phần miễn Trưng Ấn Độ| 29 |§:A,D,F; 
C. thành lập một chính Đ:8,C,E,G, H 
quyển ở 3 thành phố lớn| 30 1.B, 2, 8.A, 
D. thất bại 4.B,5.D, 6.C 


169 


Bài 10 


TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THỂ KỈ XX 


| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp ¿n 


^ 


B 
C 
C 
^ 
C 
B 
C 


Bài 11 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XY 


25 
26 
27 
28 
29 
30 


B 
B 
A 
D 
B 
1B, 2.A 3.D, 


4.C, 5.Ð 6.G, 
7.b, 8I,9.H 


'®) 
â» 


u | Đáp án | Câu | Đáp án 
B,C,D| 9 


Œœ ~1 Œ Ơt tà Gò bọ 

tơ» >CœE 
© 

>OOG>œtwD>eCG 


Bài 12 


NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX 


1.B, 2.A, 3.C.4.Đ, 
5.D, 6.E, 7.G 8.F, 


9.I, 10.B 


170 


HƯƠNG IV 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Bài 13 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Câu |_ Đáp áa [ Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án 
1 € 8 D 14 A 20 A 
b) B 9 A 15 B 21 A 
3 D 10 A 16 G 22 Lạ 
4 D 11 Ơ 17 A 28 B 
5 A 12 B 18 C 24 G 
6 B 18 lÐ 19 C 25 G 
Ÿ B 

Bài 14 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 

Câu | Đáp án | Cau Đáp án | Câu | Đáp án 
1 B 8 D |1 D 
2 B 9 lò 16 B 
3 C 10 B 17 A 
4 D 11 A 18 C 
5 A 12 ớ 19 B 
6 B 18 C 20 C 
Tạ | 6 14 C 


171 


LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


CHƯƠNG I 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở LIÊN XÔ (1921-1941) 


Bài 1ð 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) 


1 B B C B 

b) G D D C 

3 D B B lo 

4 D ^ D A 

5 B A B B 

6 A D B -'D 

t¿ A B C Đ:A,B, D; 
8 B ^ A S:C,E 

9 C B C 

10 le A C 


172 


Bài 16 


LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (122! - 1941) 


B còn 1⁄7 


C bọn phản động cách mạng điên cuồng 


. A đứng đầu châu Âu 
C công nghiệp 


D. nhân đân Liên Xô 


CHƯƠNG II 


CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ 


Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án 
1 B 10 C 18 B 37 Đ:A,B,D 
2 _ 11 D 19 B j| &:Ö 
4 A 12 A 20 D 28 C 
b) C 18 B 21 C 29 D 
6 lệ 14 A 22 lộ 30 |1.0,9.A, 
L B 15 A 23 B 3.B, 4.E, 
8 D 16 B 24 B 5.Đ, 6.D, 
9 B_ | 1 lô) Ỷ 26 B s2 7.H, 8.G 
3. A 1⁄2 so với trước chiến tranh 


B. thứ hai thế giới (sau Mĩ) 


GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 


Bài 17 


CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 


(1918 - 1989) 


Câu 


{@© œ —=1I ©Ø› C( bề C2 bộ 


_ 
= 


ĐĐOPO>bCEf>EĐPrCGĐ 


Câu 


Đáp án 


@œGPC>GC>ECE 


>?>€Oœb>kbœC-cEE>C 


ø1 
32 
38 
34 
3õ 
36 
37 
38 
39 
40 


ao >CG>yv>er 


178 


BÀI 18 
NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1929) 


Câu | Đáp án 

1 A 14 D 
2 D lỗ C 
3 c 16 A. bị phá sản 
4 A B. hai lần 
5 B C. 7ö% 
6 C D. lan tràn khắp các barg nước Mĩ 
1 C 17 B 
8 B 18 A 
9 B 19 |C Š 
10 C 20 D 3 
11 D 21 Đ:A,B, D; §: C 
12 A 22 Đ:B, C;S: A,D,E 
18 C 

CHƯƠNG III 


CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 — 1939) 


BÀI 19 
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 


(1918 - 1989) 


Bài 20 
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 -1939) 


[ Câu | Đáp án | Câu | Đáp án [cau Đáp án | Câu | Đáp án 
L G 10 D 18 B 2õ D 
2 B 11 © 19 lở) 26 B 
3 D 12 A 20 A 97 G 
4 B 13 B 21 B 28 A 
5 A 14 A 22 D 29 B 
6 C 15 D 23 |Đ:A,C,D | 30 D 
7 D 16 B S:B 31 C 
8 B 17 D 24 B 39 D 
9 B ] 

CHƯƠNG IV 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II ( 1939 — 1945) 
Bài 21 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 - 194ð) 

Câu | Đápán | Câu | Đápán| Câu | Đápán | Câu | Đápán 
1 B 8 D 15 D 22 n 
2 D 9 B 16 bp 23 D 
3 B 10 | A 17 A 24 D 
4 A thÌ D 18 D 25 C 
5 B 12 B 19 B 26 ö 
6 A 13 A 20 C 37 C 
7 C 14 B 21 lô 


A. lớn nhất, ác liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử 


loài người 


B. 60 triệu người 
C. 90 triệu người 


D. gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất 


11⁄5 


CHƯƠNG IV 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Bài 22 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ 
GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Bài 23. 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 


176 


TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM1918 


PHẦN II 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


CHƯƠNG I 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858-1873 


Bài 24 


Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đápán | Câu Đáp án 

1 ^ 8 C lỗ B 22 C 

2 B 9 ^ 16 '® 23 D 

3 G 10 D 17 D 24 A 

4 D 11 B 18 ^ 25 B 

5 ^ 12 D 19 B 26 Đ:B,C,D 
6 B 18 A 20 A A:S 

ý B 14 | Ở 21 A_ | 928 B 

27. A. Đồng Tháp Mười, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà 


Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên 
B. Trương Quyển, Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực, 
Nguyễn Hữu Huân 
C. Nguyễn Đình Chiểu, Hỏ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị. 
D."Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam 
đánh Tây" 


177 


Bài 2ð 


KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) 


Câu | Đáp án | Câu | Đápán | Câu |Đápán | Câu | Đáp ãr 
1 A 9 lộ 17 A 34 B 

3 A 10 A 18 B 25 A 

3 B 11 B 19 B 26 G 

4 lô 12 LÒ 20 A 3 B 

5 ^ 13 D 21 C 28 D 

6 B 14 lô 22 D 29 lo 

1 D 15 D 23 A 30 D 

8 B | 16 B 

Bài 26 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG 
NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 


(© ® ~¬1I G CŒ G2 bồ B 


0bC-etr>yĐP>e 


_ 
© 


>›ĐOt%œEzOo>Po 


178 


C 
C 
B 
A 
C 
^ 
C 
C 
B 


>ĐƠ 


Ø@œœogz>eCœ 


Bài 27 
RKHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP 
CỦA ĐỒNG BÀO MIỄN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX 


[ Câu | Đáy án | Câu | Đápán _ | Đáp án | Câu | Đáp án | 


1 A 7 18 D 
2 B 14 D 
3 A 15 A 
4 B 16 D 
5 C 17 A 
6 B 18 B 


Bài 28 
TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM 
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 


179 


CHƯƠNG II 
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


Bài 29 


CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ 
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Câu | Đápán | Câu 
lỗ 22 


D 
16 B 238. 

17 A 24 

18 C 25 

19 D 26 

20 B 27 

21 C 28 

Bài 30 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP 
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 
Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Eápáa 
1 A D 23 B 33 D 
2 B A 24 84 | A 
k) C B 25 B 35 | € 
A B C 26 C 36 C 
5 B B 27 C 37 C 
6 B D 28 B | 38 B 
1 B A 29 B 39 A 
8 C C 30 A 40 B 
9 C B 31 C 41 D 
C 21 Ơ 32 A 42 A 
B 22 B L 


180 


Bài 31 
ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1'::': ĐẾN NĂM 1918 


“Câu | Đápán | Câu | Đápán | Câu | DĐ: ár | Câu | Đápán 

1 15 th 21 B 
2 16 e 22 B 
3 17 B 28 B 
4 18 B 34 lô 
ỗ 19 L 35 ở) 
6 20 e 26 C 
ĩ lv NI cải), 


181 


MỤC LỤC 


0.10 T18 7 SP. ĐT 0N 7n na 7a I 3 
PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
Chương I._ THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.................................-- ‹.«- 5 
Bài2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 — 1794)................... --....‹+-s.. se. 13 
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập 
trên phạm vi toàn thế giới...........................-«....--cceesseoer re 19 
Bài4. Phong trào công nhân 
và sự ra đời của chủ nghĩa Mác ...........................-----..---©+-x--cse+c- 25 
Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỶ XX 
BENG:. Tổng XÃ ĐREHi soaeaecce22-.i4ii11-aC6esdiaavbessoxcsb 32 
Bài 6. Các nước Anh- Pháp- Mĩ 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
Bài7. Phong trào công dân quốc tế 
cuối thế kỷ XIX đâu thế kỷ XX..........................................ecrce. 44 
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, 
văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII— XIX ............................ 48 
Chương III. CHÂU Á THẾ KỶ XVIII ĐẦU THẾ KỶ XIX 
Bài 9. Ấn Độ thế kỷ XVII đâu thế kỷ XIX ........................................ 52 
Bài I0. Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.................. 
Bài II. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XUX đầu thế kỷ XX 
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX................................ 
Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 — 1918) 
Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914— 1918)..... 
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại .... 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
ChươngI. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNS CUỘC 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941) 
Bài 15. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 
và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng ........................----- ¿.--5-:+ 81 
Bài l6. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).................. 87 


182 


Chương II 


.. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 ~ 1939) 


Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1218 - 1939)...... 93 
Bài I8. Nước Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)....... 90 


Chương I] 


1. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 


Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 --1939)..... 104 


Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1936)................... 108 
Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939-1945) 
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-945),.....................--.sccczz+ 114 
Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 
Bài 22. Sự phát ưiển của khoa học kĩ thuật 
và văn hóa thế giới nửa đầu thế ki XX.................................... L1Ø 
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại................................- 5-5. c 5c 121 
?HẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 
Chương. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX 
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873 „Ö.124 
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884... 
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp 
trong những năm cuối thế kỉ XIX...............................--- +2 133 
Bài2?. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp 
của đồng bào miễn núi cuối thế kỉ XIX..........................--::--. 138 
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân 
ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX...................... .....¿-555ccŠxc<cxczs+ 142 
Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1917 
Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp 
và những chuyển biến vẻ kinh tế, xã hội ở Việt Nam ............. 142 
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp 
từ đầu thế kỉ XX đến-năm 1918.............................ccc-ez+ccsvccceeree 150 
Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918.............. 157 
EU IS TS 162 


188 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng — Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9724852. Fax: (04) 9714899 
* * * 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 

Tổng biên tập: NGUYÊN BÁ THÀNH 
Biên tập: TRƯỜNG GIANG - NGUYÊN HẠNH 
Chế bản: Nhà Sách HỒNG ÂN 
Trình bày bìa: NGỌC ANH 


555 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 8 


Mã số: 2L-12ĐH2007 
In 3.000 cuốn, khổ 18 x 24cm tại Công ti TNHH In Bao Bì Phong Tân - TP. Hồ Chí Minh. 
Số xuất bản: 533-2007/0XB/12-77/ĐHQGHN, ngày 10/07/2007. 


Quyết định xuất bản số: 356 LK/XB. 
In xong và nộp lưu chiểu quý lII năm 2007. 


